TINH THẦN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ sách Đạo Phát Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 8iường 
cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ Sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quỷ Phật tử muốn ân tông kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cân nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophatngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 








TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


DALAI LAMA 


TINH THÂN 
TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


(The Spirit 0ƒ Manjushri) 


Tuệ Uyễn dịch 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 


MỤC LỤC 


TIÊN 010/11 TC LỆ xfos¿l2axSiab esandÖskbsdl6s4xicoig;laiibbdnaatlosbiasxsesboaa ad VI 
Chương 1: Mười hai nhân duyên và viễn ly ....................... l 
Chương 2: Tâm giác ngộ (Bodhiciffa) .............................. 19 
CHfGME-. SG, T101R. E HO sai giá00apesgz3366g0980ixx000l46x6scess2s46 43 
Chương: 3: Man lực Vấn THỦ 1g EÍ: sasusaasoasalbanabe 69 


Chương 5: Đối thoại với Đại sư Thánh Nghiêm ............... 89 





” LỜI GlớI THIỆU 





Tác phẩm mà quý độc giả đang có trên tay không phải là 
quyền sách được viết theo hướng chủ đề, theo đó các chương 
nối kết và liên hệ nhau về nội dung. 


Tác phẩm, gồm 5 chương, được đức Dalai Lama trình bày 
trong các pháp hội khác nhau, được tập đại thành. Nội dung của 
các bài pháp thoại này liên hệ đến nhận thức tuệ giác. 

Trong chương l1, ngoài việc mô tả I2 nhân duyên, đức 
Dalai Lama phân tích các dị biệt giữa Phật giáo với Số Luận 
và Kỳ Na Giáo. Bên cạnh đó, ngài còn phân tích 12 mắc xích 
duyên khởi qua cái nhìn của Bồ- tát Văn Thù. Phương pháp 
tỷ giảo này giúp ta hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa duyên 
khởi và tánh không theo nghĩa: Vì duyên khởi nên không 
thực thể (không tính) và cái gì không thực thẻ, cái đó chính 
là duyên khởi. 

Trong chương 3, đức Dalai Lama phân tích giá trị nhận 
thức và ứng dụng Bồ-đề tâm. Căn cứ vào kinh điển, ngài đã 
so sánh giữa Long Thọ và Tông Khách Ba, cụ thể qua hai 
tác phẩm Trung Quản Luận và Giải thoát thứ đệ Luận (Lam 
Rim). Sự phát khởi Bồ-đề tâm bắt đầu bằng sự làm chủ thân 
và tâm, lời nói và việc làm theo hướng chánh niệm. Kế đến, 


viii ® TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


hành giả đối trị và vượt qua điên đảo, vọng tưởng, vô minh 
s1 ám - tương đương với trí tuệ nội quán theo triết học Tánh 
không. Lý tưởng về sự giác ngộ và sự hướng tâm về sự giác 
ngộ cần được phát khởi song hành với đại bi tâm, nhằm giải 
quyết nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Thái độ vô ngã, 
hành động vị tha, vượt qua thù ghét, chuyên hóa sân hận cần 
được thực tập rốt ráo để có được bồ-đề tâm. Phương pháp 
văn, tư, tu trong truyền thống cần được thực tập đề tâm bồ-đề 
giúp hành giả đạt đến giải thoát. Truyền thống Tây Tạng còn 
hướng dẫn hành giả quán tưởng Bồ-tát Văn Thù, hiện thân trí 
tuệ, để phát sinh tuệ giác thâm sâu. Thực tập giới, định, tuệ 
và các phương pháp chuyên hoá có khả năng giúp hành giả 
khai phát tâm bồ-đè. 


Phân tích về tánh không, đức Dalai Lama nhắn mạnh đến 
lý giải truyền thống. Hành giả khởi đi từ tuệ giác phổ quát: 
Các hành là vô thường, vô thường kéo theo khổ, trong đau 
khổ quán vô ngã và niết-bàn là an lạc tuyệt đối. Cái gọi là 
thực tại, thực ra là tập hợp của những vật thể mà tính thực 
của nó là không thực thể (không), lại càng không phải là chủ 
tế thường hằng (vô ngã). Nhận diện thực tướng tánh không, 
một mặt hành giả điều chỉnh nhận thức sai lầm về ngã (aí- 
man) của các trường phái triết Ấn Độ và nhất thần giáo nói 
chung, mặt khác giúp hành giả thoát khỏi mọi hệ luy do chấp 
ngã và chấp pháp từ phương diện cảm xúc và nhận thức. 


Triết học Trung Quán của ngài Long Thọ và triết học Du- 
già của ngài Thế Thân dù khác nhau về cách tiếp cận và lý 
giải, nhưng giống nhau về bản chất giải thoát. Khi đạt được 
nhận thức nhân vô ngã và pháp vô ngã, hành giả không còn 
chấp trước về hiện hữu (biến kế sở chấp tánh), phân định mọi 
thứ trên học thuyết duyên khởi và tương tức (y tha duyên 
khởi tánh), từ đó chứng nghiệm bản chất như thật của thực 


LỜI GIỚI THIỆU * ỉx 


tại (viên thành thật tánh). Đối với triết học Trung Quán, đó 
cũng chính là tánh không. 


Chương 4 đề cập năng lực gia trì của Văn Thù, biểu 
tượng của tuệ giác vô thượng, đức Dalai Lama hướng dẫn 
cách thực tập phát sinh tâm giác ngộ, bất bạo động và từ bị. 
Hành trì theo pháp môn Văn Thù, hành giả cần nương tựa 
vào ba ngôi tâm linh (Tam bảo), sống đời đạo đức thanh cao 
(giới), thực tập thiền quán miên mật (định) để phát triển trí 
tuệ (tuệ). Nhờ đó, người thực tập có thể tịnh hóa các nghiệp 
tiêu cực và tích luỹ dần phước báo và công đức. 


Phát nguyện là phương diện tích cực của hành trì. Hành giả 
phát nguyện chuyển hóa ba độc của tâm thức (tham, sân, sỉ), 
nguyện đạt được trí tuệ, nguyện vượt qua mọi chướng ngại, 
nguyện trung thành với lý tưởng Bồ-tát. Tiếp nhận pháp quán 
đỉnh khai tâm, hành giả quán Bồ-tát Văn Thù trên đỉnh đầu của 
mình, không nên quán vào bồn tôn Văn Thù ngay từ ban đầu. 

Phương pháp quán này đại khái như sau. Trong bồn tôn, 
Bồ-tát Văn Thù có màu cam, tay phải cầm gươm trí tuệ, tay 
trái cầm hoa sen thanh tịnh. Tại mão mũ, quán Văn Thù màu 
trắng. Tại cổ, quán Văn Thù màu đỏ. Tại tim, quán Văn Thù 
màu xanh dương. Hoặc có thê quán Bồ-tát Văn Thù trong 
mạn-đà-la hoàn chỉnh. Sau đó, quán tưởng trong vô số các 
Phật và Bồ-tát, ngài Văn Thù ở vị trí trung tâm. Lại quán trên 
đỉnh Bồ-tát Văn Thù là Bất Động Tôn, có gương mặt màu 
xanh đương và hai tay cầm chày kim cương. Các biểu tượng 
chỉ cho trí tuệ này của Bồ-tát Văn Thù nên được quán hòa 
vào từng lỗ chân lông của người thực tập. Nhờ quán tưởng 
như thế, tâm bồ-đề và năng lực tuệ giác sẽ phát sinh. 


Chương 5, như tên gọi, Đối thoại với đại sư Thánh Nghiêm, 
ghi chép lại các phương pháp quán chiêu của Thiên tông Trung 


x *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Quốc, bắt đầu từ Tổ Bồ-đề Đạt-ma cho đến ngài Huệ Năng. 
Các phương pháp quán chiêu truyền thống như bốn đối tượng 
quán niệm (Tứ niệm xứ), quán niệm hơi thở (An ban thủ ý), 
năm phương pháp quán giúp tâm định tỉnh (Ngũ đình tâm 
quán) được so sánh với phương pháp công án và thoại đầu 
của Thiền Lâm Tế. Bên cạnh đó, đức Dalai Lama so sánh 
phương pháp thiền của Mật Tông Tây Tạng. Cuộc đối thoại 
thú vị này giÚp cho hành giả hiểu rõ các phương pháp thiền 
khác nhau, dầu thiền chỉ hay thiền quán, dầu Ấn Độ, Trung 
Hoa hay Tây Tạng cũng nhằm hướng đến việc phá nghi khai 
ngộ, rũ bỏ phiền não, chứng đắc Phật trí. 


Đọc tác phẩm này, độc giả có cái nhìn bao quát về trí tuệ 
qua các phương diện nhận thức: Duyên khởi, tánh không, bồ- 
đề tâm, trí tuệ Văn Thù và thiền quán giải thoát. Giá trị của 
tác phẩm không chỉ dừng lại ở chỗ cung các cấp thông tin 
về tuệ giác mà còn hướng dẫn sự hành trì về pháp môn Văn 
Thủ theo truyền thống Kim cang thừa. Đó là nơi tri hành hợp 
nhất, kiến thức và sự giác ngộ gặp nhau. 


Giác Ngộ, ngày 15 tháng 10 năm 2010 


Thích Nhật Từ 
Phó viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 


— VÔ MI —= 


LÃO TỪ HÀNH 
SANH THỨC 
Í 12 Nhân Duyên \ 
HỮU Sầu, Bi, Khổ DANH SẮC 

\ Ưu, Não J 
THÙ LỤC NHẬP. 

ÁI XÚC 

T= no — 


Chương 1 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 
VÀ VIÊN LY 





MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIỄN LY * 3 


Trong phạm trù của Phật pháp, giáo nghĩa liên hệ đến 
điểm cơ bản của giáo Pháp là Niết bàn. Vì thế, sự thấu hiểu 
về đạo Phật cần thiết sự thông suốt về giáo lý của sự chấm 
dứt tức là Niết bàn hay giải thoát. Nếu sự thực hành của 
chúng ta biến thành một loại lương dược giải trừ vọng tưởng 
hay phiền não của tâm, thế thì những sự thực hành đây là 
Giáo Pháp (đharma). Nếu những sự thực hành không trở 
thành thuốc chữa bệnh phiền não vọng tưởng của chúng ta, 
thế thì chúng không phải là Giáo Pháp. 

Điều gì là nét đặc trưng phân biệt của Phật pháp? Đây 
là Giáo Pháp mà được thực hành trên căn bản thông hiểu 
hay nhận thức rằng những vọng tưởng và phiền não của tâm 
là những kẻ thù thật sự. Toàn bộ sự thực hành tâm linh của 
chúng ta được cống hiến đến việc chiến đấu chuyên hóa 
những phiền não của tâm. Dĩ nhiên, sự tái sinh thuận lợi và 
những khía cạnh ước vọng khác của kiếp sông luân hồi song 
hành với những nguyên nhân của chúng vì những tiến bộ tích 
cực đạt đến là đạo đức, nhưng những điều này không nên là 
sự cảm hứng căn bản của những hành giả thực hành Giáo 
Pháp. Sự cảm hứng chủ yếu của chúng ta nên có là giải thoát 
khỏi vòng sinh tử luân hồi. 

Đặt cơ sở trên sự nhận thức chân thật về sự bất toại 
nguyện tự nhiên của sự tồn tại trong vòng sinh tử luân hồi và 
cũng là căn bản trên sự đánh giá hoàn toàn đúng đắn sự khao 
khát giải thoát khỏi tử sinh, chúng ta nên phát triển một sự 
cảm hứng chân thành đề tìm kiếm sự giải thoát tự tại như thế. 
Điều này được gọi là sự viễn ly chân chính, hay từ bỏ chân 
thực. Đề phát triển một sự cảm hứng chân thành để đạt đến sự 
giải thoát hoàn toàn hay tự tại với vòng sinh tử luân hồi, chúng 
ta nên phát triển một sự thông hiểu nào đấy về ý nghĩa thật sự 
của Niết bàn hay giải thoát là gì. Trong phạm trù này, chúng ta 


4 »*TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


cũng cần có một khái niệm nào đây: nó có ý nghĩa gì để đạt đến 
sự giải thoát như thế. Sự thông hiểu này phát khởi từ sự nhận 
thức rằng những vọng tưởng của tâm có thê được loại trừ. Trong 
vấn đề này, sự thông hiểu tính không là thiết yếu. 


Nói một cách thông thường khái niệm mộc xoa (ok- 
sha) hay giải thoát tâm linh được tìm thấy trong nhiều truyền 
thống tôn giáo. Thí dụ trong truyền thống không Phật giáo 
Ấn Độ, Số Luận Sư (Szmkhya) có một khái niệm triết lý thật 
sự về mộc xoa, giải thoát. Họ nói về hai mươi lăm đối tượng 
chính của kiến thức, đấy là những sự biểu lộ khác nhau của 
nó hay về những thể thức của thực thể căn bản. Khi tất cả 
những biểu lộ này tan rã vào trong thực thê căn bản, đây là 
khi mà tất cả những vọng tưởng ngừng dứt và sự giải thoát 
chân thực phát sinh. Tương tự như thế, trong truyền thống 
Kỳ Na giáo (Jaina) của tư tưởng Ấn Độ cỗ xưa cũng có một 
khái niệm về mộc xoa trong phạm trù của sự hiện hữu một 
cõi tịnh thổ bản thể nơi mà tâm linh của những chúng sinh 
giác ngộ sẽ tái sinh. 

Điều gì là đặc điểm chân thực của Phật giáo về mộc xoa 
hay giải thoát mà chúng ta chỉ có thể đạt đến khi chúng có 
một sự thông hiểu thâm sâu về tính không. Có một đoạn 
từ Long Thọ Trung Quán Luận (Mulamadhyamakakarika), 
trong ây có một sự giải thích rất cô đọng của những gì Tổ Sư 
Long Thọ thấu hiểu về mộc xoa hay giải thoát. Long Thọ Tổ 
Sư tuyên bố rằng giải thoát phát sinh khi diễn tiên của nghiệp 
báo và vọng tưởng đã ngừng dứt. Ở đây, sự ngừng dứt của 
diễn tiến nghiệp báo và vọng tưởng không liên hệ đến một 
dòng suối vừa đến chỗ kết thúc bởi vì nó là một hiện tượng 
nhất thời. Đúng hơn sự chấm dứt này liên hệ đến một sự đình 
chỉ được đem đến bởi những ý nghĩa chủ quan có tính toán 
bằng việc áp dụng con đường thực hành. 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIÊN LY * 5 


Nghiệp báo đã cho sự phát khởi toàn bộ vòng luân hồi bất 
tận của sự tồn tại bất giác lần lượt tạo nên bởi những nhân tố 
thúc đây như là vọng tưởng của tâm; dính mắc, thù hận, vô 
minh, v.v... Những vọng tưởng hay phiền não này của tâm tự 
chúng nó lần lượt tạo nên trên căn bản một nhận thức sai lầm 
của thế gian, đặc biệt là các loại cường điệu mà chúng ta có 
khuynh hướng đặt để vào nhận thức của chúng ta. Nhận thức 
này của thế gian lần lượt được tạo nên bởi cung cách nhận 
thức vô minh một cách căn bản của chúng ta về thế giới bởi 
đây chúng ta có khuynh hướng dự tưởng một loại hiện hữu 
thường xuyên nào đây, tự nhiên tồn tại bất biến vĩnh cửu đến 
những sự vật và sự kiện. Điều này được gọi là sự tạo tác nhận 
thức cảm giác rằng chúng ta đang xây dựng nên thê giới. Sự 
tạo dựng này hay cung cách nhận thức sai lầm một cách căn 
bản khái niệm về thế gian là những gì đấy có thê chỉ được 
loại bỏ và nhồ gốc rễ bằng việc phát triển sự hiểu thấu sâu 
sắc tính không xuyên qua sự giả dối và thông hiểu thế gian 
như nó là. Chìa khóa để đoạn dứt toàn bộ tiến trình này tùy 
thuộc vào sự thông hiểu đúng đắn về tính không. 


Có một sự quảng bác độc đáo cho đến dòng cuối cùng 
về lời dạy của Tổ Sư Long Thọ rằng tất cả những nhận thức 
phát sinh được làm cho tịch tĩnh bằng sự phát triển tuệ giác 
về tính không. Sự uyên bác độc đáo ấy là chỗ Ngài nói rằng 
tất cả những nhận thức phát sinh được làm cho tịch tĩnh trong 
tính không. Khái niệm tịch tĩnh trong tính không có ý nghĩa 
rằng thực tế tuệ giác trong tính bản nhiên của chân tâm chính 
là điều xua tan những vọng tưởng của tâm. Tâm trong một 
phương tiện trở nên giống như một công cụ đề tịnh hóa tâm. 

Nếu chúng ta suy nghĩ một cách cân thận, mộc xoa (moÄ- 
sha) hay giải thoát không là gì cả mà là một trạng thái của 
tâm, tính bản nhiên của tâm. Tính bản nhiên của tâm là tính 


6 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


không và điều này là thỉnh thoảng liên hệ như Niết bàn tự nhiên 
(tự tính thanh tịnh niết bàn). Tính không của tâm, một tâm đã 
đạt đến một điểm nơi mà nó được tây trừ hay tịnh hóa tất cả 
những vọng tưởng hay nhiễm ô, là Niết bàn hay giải thoát. 


Vì thế trong kinh điển có đề cập ít nhất bốn loại Niết bàn 
hay giải thoát chính. Thứ nhất là Niết bàn tự nhiên (tự tính 
thanh tịnh Niết bàn), liên hệ đến tính không của tâm. Thực tế 
đây là căn bản hay nên tảng, làm nó có thê, cho tâm chúng ta 
trở nên tự tại. Ba loại Niết bàn còn lại là hữu dư V Niết bàn, 
vô dư y Niết bàn, và vô trụ xứ Niết bàn. 

Khái niệm bình đăng này giữa luân hồi và Niết bàn đã 
từng được phát triển trong sự giải thích của phái Sakya về 
tính không nơi họ nói về sự bình đẳng của sinh tử và Niết 
bàn đã được đặt căn bản trên một sự thông hiểu về tính bản 
nhiên của tâm. 

Trong Mười Hai Nhân Duyên, chìa khóa là việc thông 
hiểu sự khác biệt giữa căn bản vô minh và những phần còn 
lại của vòng luân hồi. Có một quan hệ nhân quả liên hệ hiện 
tại như là căn bản vô minh được loại trừ, toàn bộ vòng luân 
hồi mười hai nhân duyên sẽ chấm dứt. Khi thuyết giáo về 
Mười Hai Nhân Duyên trong kinh điển, đức Phật đã tuyên bố 
ba điều rất quan trọng. 


Thứ nhất là vì điều này tồn tại, điều kia tồn tại. Điểm 
mà Ngài muốn nói ở đây là vì bất cứ thứ gì có khả năng làm 
nguyên nhân cho cái khác, nó phải được tỒn tại. 

Thứ hai là vì điều này hiện hữu, điều kia hiện hữu. Điểm 
muốn nói ở đây là tồn tại đơn độc, là không thỏa đáng. Điều 
được đòi hỏi là ngay cả những gì làm nguyên nhân cho điều 
gì đây, tự nó phải có nguyên nhân bởi những gì khác. Không 
có điều gì không có nguyên nhân có khả năng đề làm nguyên 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIÊN LY * 7 


nhân cho thứ gì khác. Ý nghĩa thiết thực đấy là những thứ 
này là những hiện tượng nhất thời. 


Thứ ba là vì căn bản vô minh tồn tại, những nhân tố 
nghiệp báo cũng hình thành hiện hữu. Ý nghĩa chính yếu ở 
đây là để cho những gì sản xuất điều gì khác, tồn tại đơn độc 
là không thỏa đáng khi nó cũng cần thiết đề là một hiện tượng 
vô thường. Nhưng vô thường tự nó là không thỏa đáng; nó 
cần có một sự so lường giữa nguyên nhân và hiệu quả. Thí 
dụ trong trường hợp sự tồn tại của vòng luân hồi, có một sự 
tương quan giữa căn bản vô minh và tình trạng bất giác luân 
hồi. Bởi vì sự tồn tại của vòng luân hồi thì không ai muốn, 
nguyên nhân của nó là căn bản vô minh, cũng là những gì 
mà không ai ưa thích. Điểm chính mà đức Phật muốn nêu 
lên ở đây là mặc dù mỗi người có một bản năng tự nhiên tìm 
cầu hạnh phúc, ra khỏi vô minh nhưng chúng ta lại tạo nên 
nguyên nhân và điều kiện cho sự khổ đau của chính chúng 
ta. Vô minh đấy dựa trên gốc rễ của sự giam hãm chúng ta 
hay là vòng luân hồi. 


Bình luận trên ba tuyên bồ thiết yếu này từ kinh điên, Tôn 
giả Vô Trước đã nhận xét trong 4 Tỳ Đạt Ma Tập Luận tăng 
điều này liên hệ đến ba điều kiện. Ngài đã hình thành nên nét 
chủ yếu trong điều kiện đầu tiên mà không giống với những 
truyền thống tôn giáo khác, sự sáng tạo thuộc phạm vi Phật 
giáo phải được hiểu trong phạm trù của nhân và quả, không 
phải qua năng lực của các đắng thần thánh siêu nhiên. 


Bằng sự nhấn mạnh đến điều kiện thứ hai đây là sự thực 
rằng nguyên nhân tự nó là một hiện tượng vô thường, Ngài 
Vô Trước nói rõ rằng đức Phật trong một ý nghĩa nào đấy đã 
phủ nhận điều khăng định trong những tôn giáo khác mà ở 
đây một luận điểm được hình thành rằng toàn bộ thế giới vật 
lý được quan niệm như là kết quả của việc tạo nên từ một 


8 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


nguyên nhân vĩnh cửu. Thí dụ, triết lý Số Luận (Szmkhya), 
thực thê nguyên sơ là điều được nói như tự nó là thường hằng 
được thấy như là nguyên nhân của toàn thê vũ trụ. Đây là 
những gì đang bị phủ nhận. 


Vì thế toàn bộ chuỗi nhân quả cần được hiểu từ những 
nhận thức này. Mười Hai Nhân Duyên được phân thành ba 
loại: Vọng tưởng, nghiệp báo và hậu quả khổ đau. Những 
giáo huấn về Mười Hai Nhân Duyên rất cô đọng được tìm 
thấy trong Thánh Ngôn Văn Thủ Sư Lợi được đức Đệ Ngũ 
Đạt Lai Lạt Ma trước tác. 


Đức Đệ Ngũ Đạt Lai Lạt Ma nói trong một thí dụ của 
vòng nghiệp quả được tái sinh trong một địa vị thuận lợi, 
như loài người, căn bản vô minh ban đầu, đấy là gốc rễ của 
sự tái sinh này, là nhân tố đầu tiên, là mắt xích đầu tiên của 
Mười Hai Nhân Duyên. Đây là động cơ thúc đây hay cho 
phép sự phát sinh hành động, trong trường hợp tái sinh của 
loài người, sẽ là một hành động đạo đức. Đây là mắt xích thứ 
hai của Mười Hai Nhân Duyên, ý chí, hành nghiệp phát sinh 
từ động cơ thúc đầy của vô minh. 


Mắt xích thứ ba là ý thức, được phân chia thành một đường 
nguyên nhân và đường kết quả. Đường nguyên nhân là ý ý thức 
đồng thời với hành nghiệp thật sự. Phần đầu tiên của mắt xích 
thứ ba được nói là những nguyên nhân đầy tới, những nguyên 
nhân đầu tiên mà thực sự cho phép sự đây mạnh tới hành động 
của nghiệp báo trong tiến trình nhân quả. Căn bản vô minh được 
cho là nhân tố thúc đây quan hệ nhân quả và thế là có những 
loại vô minh nào đấy mà được nói là đồng thời với những hành 
động thực sự. Thí dụ những điều ấy là vô minh trong nhân quả 
và v.v... Vô minh như vậy sẽ đưa đến việc đầu thai vào những 
cõi thấp kém trong vòng luân hồi. 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIÊN LY* 9 


Mắt xích thứ hai, những hành động ý chí hay hành nghiệp. 
Có ba loại chính: Tiêu cực, tích cực và một là nguyên nhân 
sinh vào những cõi cao hơn của vòng luân hồi. Chỉ trong 
trường hợp của nghiệp tiêu cực, hành động một người không 
chỉ có căn bản vô minh như động lực nhưng cũng là vô minh 
của luật nhân quả. Trong tất cả những trường hợp này, điều 
nền tảng là sự hiện diện của căn bản vô minh. Chính căn bản 
vô minh này phô biến trên gốc rể của tất các mắt xích. 


Một khi những hành động nghiệp được tiến hành và 
nghiệp báo được tạo nên, thế thì câu hỏi khởi lên là làm thế 
nào nghiệp báo duy trì khả năng của nó xuyên suốt những 
kiếp sống qua những thời gian trước khi nó tạo nên kết quả 
hay ảnh hưởng của nó? Đây là câu hỏi làm thế nào nghiệp báo 
lưu lại những dấu vết, những chủng tử của nó đề sản sinh những 
hệ lụy về sau. Đối với câu hỏi làm thế nào những hành động 
nghiệp tạo nên những dấu vết, những chủng tử là một câu hỏi 
rất khó khăn về triết lý. Tự chính chúng tôi, thỉnh thoảng không 
thể hiểu rõ ràng một ý tưởng và đĩ nhiên chúng ta có thể thấy 
rằng có một khối lượng vô cùng rộng lớn về những thảo luận 
trên khái niệm này trong kinh luận triết lý Phật giáo. Một kết 
luận phổ quát: Nó là sự tiếp tục của ý thức mà những dấu vết 
hay chủng tử nghiệp được mang theo hay duy trì. 


Đức Đệ Ngũ Đạt Lai Lạt Ma nói rằng mất xích thứ tám 
là ái (dính mắc) và cũng như mắt xích thứ chín gọi là thủ 
(tham muốn hay nắm lấy) và thứ mười, mắt xích hữu (trở 
thành), đây là những nguyên nhân hoạt động. Những nhân 
này là những hạt iông chín muỗi của nghiệp. Ái (dính mắc) 
ở đây liên hệ đến sự thu hút hấp dẫn đối với những cảm 
giác khao khát như vui sướng hoan lạc v.v... cũng như lòng 
quyến luyến hay liên hệ đến sự né tránh khổ đau. Mắt xích 
thứ chín, thủ (nằm chặc), là một hình thức cao hơn nhiều của 


10 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


ái (dính mắc). Qua ái (dính mắc) và thủ (nắm chặc), mắt xích 
thứ mười, hữu (hình thành) làm nên một hình thức hoạt động 
cao câp của khả năng nghiệp báo. 


Tổ Sư Long Thọ cũng nói, chính đức Phật tuyên bồ trong 
kinh điển, rằng lão (già) và tử (chết) cũng có nguyên nhân 
bởi sinh, sự hình thành chúng sinh. Đúng như hình thành 
chúng sinh là do nguyên nhân của một sự kiện, sự tan rã hay 
sự phân hủy một hiện tượng cũng do nguyên nhân bởi một 
sự kiện. Long Thọ và những môn đệ xác nhận rằng y như 
sản xuất hay sáng tạo có nguyên nhân là những sự kiện cho 
nên tan rã hay phân hủy cũng vậy. Những người khác không 
đồng ý với điều này và cho Tắng sự chấm dứt là một hiện 
tượng thường hằng và được biết như một sự không khẳng 
định phủ nhận, một sự phủ định đơn giản, một sự chấm dứt của 
một hiện tượng. Long Thọ và những môn đệ duy trì quan điểm 
rằng như chấm dứt là do nguyên nhân bởi một sự kiện, nó vẫn 
có khả năng đề làm nguyên nhân cho những gì khác nữa. 


Bốn mắt xích tiếp theo là lục nhập (sáu căn), danh và sắc, 
những điều được biết như xúc (giao tiếp) và thọ (cảm giác). 
Những điều này được nói là những kết quả đẩy tới. Danh và 
sắc liên hệ tới một tình trạng sơ khởi của sự phát triển phôi 
thai và lục nhập (sáu căn) liên hệ tình trạng phát triển nơi 
mà những cơ quan cảm giác bắt đầu phát triển. Khi những 
khả năng cảm giác được phát triên đến một điểm nào đấy 
chúng có thể thu thập những kinh nghiệm, xúc (giao tiếp) 
hình thành sự hiện hữu như có một sự tương tác với những 
đối tượng bây giờ. Sự phát triển xa hơn của điều này là khả 
năng đề nhận thức kinh nghiệm xúc tình như thọ (cảm giác). 

Sử dụng tập hợp danh và sắc bao gồm ngay cả đầu thai 
trong những cõi vô hình của vòng luân hồi. Nói rằng những 
chúng sinh tái sinh trong những cõi vô hình của vòng luân 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIÊN LY * 11 


hồi, mặc dù họ không có hình thể, họ có một danh xưng ám 
chỉ đến căn bản của hình thể. Tương tự những cơ quan cảm 
giác vật lý, những năng lực, sẽ không hoàn toàn rõ rệt trong 
những thế giới không có hình thể, ngoại trừ họ tồn tại trong 
hình thức của một khả năng. 


Mắt xích thứ mười một, sinh, được nói là của bốn loại 
khác nhau: Hóa sinh, thai sinh, noãn sinh và thấp sinh. Lão 
và tử tạo thành mắt xích thứ mười hai. Lão không cần thiết 
liên hệ đến chính tuôi già, đúng hơn là nó nói rằng từ khoảnh 
khắc sau khi sinh, tiến trình trưởng thành hay lão hóa đã bắt 
đầu. Chúng ta có thể nói rằng mười hai nhân duyên đã bắt 
đầu lập tức ngay sau khi chúng ta được sinh ra. 


Trong dây xích của mười hai nhân duyên này, hình thành 
của những mắt xích kế tiếp tùy thuộc trên sự hình thành 
những mắt xích trước đây, trái lại sự dừng lại của những 
mắt xích sau tủy thuộc vào sự dừng lại của những mắt xích 
trước. Qua cách này, chúng ta có thê xuyên suốt đến nguyên 
nhân sau cùng đấy là căn bản vô minh. Trong ý nghĩa này, 
chúng ta có nói rằng vô minh căn bản nương nơi gốc rê của 
sự tồn tại bất giác trong vòng luân hồi. 


Bản chất tự nhiên của căn bản vô minh là gì? Có một sự 
bất đồng quan điểm giữa những nhà tư tưởng Phật học. Vô 
Trước Tôn Giả cho rằng vô minh không là một trạng thái 
hoạt động của sự hiểu biết sai mà đúng hơn là một tình trạng 
thụ động của không hiểu biết. Tuy nhiên, những người như 
Pháp Xứng (D»armajiríi) và Nguyệt Xứng (Candrakirii) 
nói rằng vô minh không là một trạng thái đơn thuần không 
biết mà đúng hơn là tình trạng hoạt động của hiểu biết sai. Vì 
thế, tâm thức vô minh không gì khác hơn là tâm thức méo mó 
hay sai lạc, không nhận thức thực tại như sự tồn tại với bản 
tính tự nhiên vốn có hay đúng bản chất. 


12 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Tóm lại những gì tồn tại ở đây là cội rễ của vòng luân hồi, 
là sự năm chặc, bám víu vào sự tồn tại thực chất (sự tồn tại 
có hữu-tự tính) của chính tự ngã của chúng ta. Do vậy, chỉ 
bằng việc loại trừ sự bám víu này ở tự ngã, chúng ta có thể 
bắt đầu tiến trình cắt đứt vòng luân hồi mười hai mắt xích. 
Như Thánh Thiên (4zyzdeva, Đề Bà), thủ chúng trong hàng 
môn đệ của Long Thọ, nói trong Bốn Mươi Bài Kệ của Trung 
Đạo, hạt giống của sự tồn tại luân hồi là ý thức. Do ý thức, Ngài 
đang liên hệ đến một ý thức mà đang bám chặc vào sự tồn tại 
thực sự của tự ngã và hiện tượng. Rồi Ngài nói rằng tất cả những 
đối tượng; những sự vật và những sự kiện là những hiện tượng 
bị bám víu bởi ý thức ấy. Khi chúng ta đạt được tuệ giác dẫn đến 
sự vắng bóng, sự tồn tại độc lập (sự tồn tại cố hữu) của những 
hiện tượng này, chúng ta có thê bắt đầu đề loại bỏ, cắt đứt tiễn 
trình của hạt giống luân hồi. 


Tương tự như Long Thọ nói trong Bảy Mươi Bài Kệ 
Tính Không, tâm thức bám víu tất cả mọi sự mọi vật, sự kiện 
những thứ hình thành sự hiện hữu như một kết quả của nhân 
duyên (nguyên nhân và điều kiện) đúng như chúng có loại 
tồn tại cố hữu nào đấy hay tự do ý chí, được dạy bởi đức Phật 
là tâm vô minh. Chính từ tâm vô minh này mà Mười Hai Mắt 
Xích của Nhân Duyên phát sinh. Nếu chúng ta phát triên một 
sự thông hiểu đầy đủ ý nghĩa của nhân duyên (sự lệ thuộc 
nguyên sơ), chúng ta có thê bắt đầu tiến trình tháo gở dây 
xích. Chúng ta có thể khởi sự cắt đứt dây chuyên sản xuất vô 
minh và một khi điều này hoàn thành, tất cả những mắt xích 
hệ quả trong chuỗi nhân duyên cũng sẽ bị cắt đứt. 


Nếu chúng ta thể nghiệm tình trạng tự nhiên của tâm thức 
chính chúng ta, chúng ta có một cảm nhận sâu sắc về sự hiện 
diện của tự ngã, ngay cả trong những giấc mơ của chúng ta 
có một cốt lõi không đổi đến sự tồn tại của chúng ta. Nếu 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIÊN LY * 13 


chúng ta thể nghiệm cảm giác tự nhiên tự ngã của chúng ta, 
điều mà có thể được gọi là nhận thức cái tôi hay tư tưởng “ôi 
là”, chúng ta tìm thấy những mức độ khác nhau của cường 
độ. Chúng tôi không đang nói về sự dính mắc đến cảm giác 
tự ngã, nhưng đúng hơn là một khái niệm về cảm giác tự 
ngã. Trong những tình huống nào đấy, chúng ta sẽ thấy một 
cảm giác mạnh mẽ về tự ngã nơi có một sự tin tưởng mạnh 
mẽ trong một loại tồn tại thật sự của một người độc lập thế 
nào trong thân thê và tâm thức chúng ta. Trong cảm giác ấy 
của tự ngã nào đấy của người này, tự ngã này hay tôi, là một 
phần từ thân thê hay tâm thức nhưng cùng lúc liên kết đến 
thân và tâm. Trong một ý nghĩa nào đấy, nó đường như giống 
một người chủ hay một người điều khiên của một thân thể và 
tâm thức ai đấy. Ý nghĩa về tự ngã trong kinh điển được nói 
như là một khái niệm của tự ngã mà nó là thực tế chắc chắn. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ Năm, cuối cùng đã xác định, 
những gì ngài muốn nói bằng một sự chấp thủ bâm sinh 
tại ý nghĩa của tự ngã trong những trạng thái nào đấy của 
cảm giác tự ngã của chúng ta hay ý thức cái tôi. Chúng ta 
có khuynh hướng đồng hóa cảm giác tự ngã của chúng ta 
với tình trạng thân thể của chúng ta hay những thê trạng 
tỉnh thần của chúng ta là nơi mà sự đồng hóa với thân thể 
và tâm thức rất mạnh mẽ quá nhiều, vì thế có một cảm 
giác rằng tâm thức và thân thể được phối hợp lẫn nhau 
như nước và sữa, hoàn toàn hợp nhất với nhau. Trên căn 
bản của một khái niệm đồng hóa như vậy của thân thể và tâm 
thức, một tư tưởng tự nhiên của cái tôi hay tự ngã sinh khởi 
giống như tự ngã này hay cái tôi là một sự tồn tại độc lập, 
một thực chất trong thực trạng của nó. Sự tin tưởng trong tự 
ngã loại này hay sự tồn tại được nói là sự chấp thủ bâm sinh 
tại sự hiện hữu tự ngã của một người. 


14 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Khi chúng ta nói về cảm giác tự ngã, dĩ nhiên sẽ có những 
loại nào đấy của cảm giác tự ngã mà không thể bị nói là sai 
lầm hay bị bóp méo (vọng chấp ảo tưởng). Sự phát sinh bất 
chợt của những tư tưởng như “?ôi đang đi” hay “tôi đang 
đến” có một cấp độ của ý thức tự ngã hay cảm giác của tự 
ngã là điều phải vững chắc, có căn cứ, mà nó cho phép một 
người thực hiện chức năng. Sự chấp thủ này tại sự tồn tại tự 
ngã của một người căn cứ trên một cảm giác mạnh mẽ của 
tự ngã cho phép sinh khởi những sự đáp ứng cảm xúc cho 
từng hoàn cảnh. Nếu nó là điều tham dục nào đấy mà người 
ta hướng tới để nắm bắt (chấp thủ) nó ngay lập tức, bám lấy 
nó và cảm thấy dính mắc (ái) với nó. Nếu nó là một đối tượng 
không tham dục, người ta có khuynh hướng cự tuyệt (đây 
lùi) và cảm thấy giận dữ, thù hận, và v.v... Đây là toàn bộ 
mười hai mắt xích nhân duyên bắt đầu như thế nào. 

Điểm mà chúng tôi đang nói đến không phải là tất cả những 
thí dụ về cảm giác tự ngã là sai lầm hay đánh lừa. Hầu hết những 
thí dụ về cảm giác tự ngã, đặc biệt những trường hợp tác động 
bởi một phản ứng cảm xúc đến một hoàn cảnh đặc thù tương 
ứng, là bị nhiễm ô bởi một tri giác chấp thủ của sự hiện hữu một 
người hay một hiện tượng. Chính sự chấp thủ của sự tồn tại của 
tự ngã này là điều cho phép sinh khởi những vọng tưởng khác 
của tâm thức chăng hạn như sự dính mắc, sân hận và v.v... Sự 
phát sinh rõ rệt của chúng trong tâm thức chúng ta lập tức tạo 
nên sự nhiễu loạn trong chúng ta, tàn phá sự định tĩnh của 
tinh thần hay sự hòa bình của tâm thức. Ví như những người 
thực hành giáo Pháp, những gì chúng ta khao khát và những 
gì chúng ta thiết tha mong mỏi, là thể trạng bất diệt cơ bản 
của giải thoát và hoan hỷ. Những vọng tưởng, những phiền 
não tinh thần của tâm thức là kẻ thù thật sự. Chính chúng phá 
hoại những hạt giống của sự giải thoát như thê. 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIỄN LY * 15 


Điều trở nên quan trọng là không chỉ nhận thức rõ ràng 
bản tính tàn phá tự nhiên của những tư tưởng và cảm xúc tiêu 
cực mà cũng là tính tự nhiên không ai ưa thích của chúng. 
Bắt cứ ai, khi mà họ vẫn còn phải chịu sự thống trị hay năng 
lực của vọng tưởng, họ trở thành đối tượng của thương cảm 
và từ bi (từ ái và bi mẫn). Không có một nơi thật sự cho niềm 
vui sướng và hài lòng. Trong một ý nghĩa thật sự, nếu chúng 
ta vẫn ở dưới sự khống chế của vọng tưởng trong một ý nghĩa 
nào đó, chúng ta bị giam hãm trong ngục tù của luân hồi. 
Bằng sự phản chiếu trên bản tính tự nhiên tàn phá của những 
cảm xúc hay tư tưởng phiên não, và cũng bằng sự quán chiếu 
trên năng lực, khả năng tàn phá của chúng tiếp tục trói buộc 
chúng ta trong vòng sinh tử, chúng ta có thể phát sinh một 
khát vọng chân thành đề tìm tự do và giải thoát khỏi chúng. 
Đây là sự viễn ly chân thật. 


Bằng sự đánh giá đúng bản tính tự nhiên tiêu cực hay não 
loạn của khổ đau và cũng bằng sự nhận thức rõ cơ cầu nhân 
quả cội nguồn của khổ đau mà chúng ta cuối cùng có thê phát 
triển một nguyện ước thành thật đề đạt đến sự giải thoát trọn 
vẹn. Khi chúng ta nói về sự phát triển một khát vọng chân 
thành để đạt đến sự tự do khỏi khổ đau, ở đây chúng ta không 
đang nói về sự khổ đau trong ý nghĩa thông thường mà đúng 
hơn là cấp độ thứ ba của khổ đau, khổ đau của trạng thái lan 
tràn cùng khắp (hành khổ). Khi chúng ta hoàn toàn nhận ra 
bản tính chân thật của cấp độ khổ đau này, sau đó nguyện 
ước để đạt đến sự giải thoát sẽ rất mạnh mẽ. Sự khát khao 
hay nguyện vọng tìm sự giải thoát hay tự do này được gọi là 
sự viễn ly chân thật. 

Nhằm đề đánh giá đúng đắn một cách trọn vẹn bản chất 
tự nhiên của khổ đau, chúng ta phải có khả năng phát huy 
một sự thấu hiểu toàn thiện về ý nghĩa mà vô thường hay 


16 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


tính chất tạm bợ của những hiện tượng muốn nói. Nếu chúng 
ta nhìn vào thế giới, cả vũ trụ và thân thể một chúng sinh 
xuống cho đến một hạt nhỏ vi trần, mọi thứ đi qua sự thay 
đổi và tuôn chảy liên tục. Tiến trình này xảy ra một cách sôi 
động ngay mỗi giây phút. Câu hỏi có thể được nêu lên là 
điều gì làm cho thân thể chúng ta và toàn thể vũ trụ trải qua 
tiễn trình thay đối này? Sự liên tục không gián đoạn. Nguyên 
nhân chính, điều làm cho sinh khởi giai đoạn đầu tiên cũng 
gieo trồng trong hạt giống của nó, cơ cầu cho sự hoại diệt của 
nó. Vì thế, mọi thứ được nói là ở dưới năng lực của những 
nguyên nhân của chúng. 


Trong phạm vi của những tập họp uân của chúng ta, thân 
tâm chúng ta, vì chúng cũng đi vào vòng xoáy thay đổi liên 
tục của tiến trình sôi động này, nghiệp báo và vọng tưởng 
làm cho nó hình thành sự thê hiện ở vị trí đầu tiên. Nghiệp 
báo và vọng tưởng hiện hữu như gốc rễ vô minh nên tảng. 
Chính vô minh nền tảng trong sự phân tích cuối cùng, là điều 
tạo nên toàn bộ tiến trình. 


Chúng ta có thê nói răng chúng ta nên phát tâm chuyền 
hóa si mê (khởi tâm chống lại sự vô minh). Chúng ta bắt đầu 
việc này như thế nào? Duy chỉ qua sự phát triển tuệ giác nội 
quán trong tính vô ngã của cá nhân và những hiện tượng (các 
pháp) mà chúng ta có thể khởi đầu cho tiến trình loại trừ vô 
minh. Căn bản vô minh là tâm thức chấp thủ bám víu vào sự 
tồn tại thật sự của mọi sự kiện và sự vật. Do thế, chỉ bằng sự 
thấy thấu suốt qua vọng tưởng đó, điều ấy nói rằng chỉ bằng 
sự minh chứng phương thức mà tâm niệm vô minh chấp thủ 
tự ngã và những hiện tượng, là không có căn cứ và khiếm 
khuyết (tật nguyền) mà chúng ta có thê bắt đầu tiến trình tiêu 
trừ nó. Khi chúng ta bắt đầu thấu hiểu trong cách này, như 
thế thì những đoạn trong Hiện Tượng Luận của Pháp Xứng 


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN VÀ VIÊN LY * 17 


nói răng sự thâu hiêu vô thường tăng cường sự hiệu biệt khô 
đau và sự thâu hiệu khô đau làm gia tăng sự thông hiệu vô ngã. 


Chúng ta có thể phản chiếu trên sự kiện rằng sự tồn tại 
cô hữu độc lập (tự tính) và sự văng mặt của sự tồn tại cô hữu 
(vô tự tính) là loại trừ lẫn nhau. Do vậy, chúng không thể 
hiện diện (cư trú) đồng thời trong tâm thức chúng ta. Tuệ 
trí thực chứng tính không và tâm niệm vô minh chấp thủ sự 
tồn tại thật sự là đối kháng một cách trực tiếp với nhau. Tâm 
thức vô minh, tính chấp thủ vào sự tồn tại có hữu, không có 
nên tảng trong bất cứ nhận thức vững chắc nào, trái lại tuệ trí 
nhận thức tính không không chỉ có sở cứ mà cũng có một nền 
tảng hợp lý. Loại thầy biết chắc chắn này ‹ được làm cho vững 
mạnh, cùng củng cố như nó có một sự hỗ trợ vững chắc. Do 
vậy, chúng ta càng làm cho nó vững mạnh, và nó sẽ trở nên 
càng củng cô hơn, vì thế chúng ta có thể phát triển nó đến 
một cấp độ năng lực cao hơn nhiều. Cũng thế, một người với 
những đặc tính đặc biệt về những phẩm chất của tâm thức là 
sau khi người ấy đã phát triển nó đến một mức độ (vị trí) nào 
đấy, trong trường hợp này người ấy không cần phải củng cố 
nó lại nữa. Nó trở thành một thành phần (bộ phận) tự nhiên 
trong thể chất tập quán của chúng ta. 


Trên căn bản của sự thông hiểu tuệ trí này của tính không, 
nó là một phâm chất của tâm, điều duy trì tương tục trong 
một phương thức ồn định, và cũng bởi vì nó sở hữu sự hỗ trợ 
vững chắc trên nền tảng của lý trí và kinh nghiệm, nó có khả 
năng phát triên được năng lực vô hạn của nó. Tuy cội nguồn 
của khô đau có thê được tiêu trừ, nhưng đức Phật nhắn mạnh 
rằng chúng ta phải nhận ra bản chất tự nhiên của khổ đau. 
Trái lại, nêu không có bất cứ khả năng nào về tự đo khỏi khổ 
đau, trong trường hợp này sự nhấn mạnh của đức Phật trên 
việc quán chiếu bản chất tự nhiên của khổ đau sẽ chỉ là một 


18 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


thói quen khổ sở được phác họa để tạo nên sự ngã lòng của 
chúng ta. 


Trong kinh điển, đức Phật đã từng thí dụ, sự tương tự 
với người nào đấy trong tù. Người ấy quá si mê đến nỗi họ 
không nhận ra họ đang ở trong tù và nếu sự nhận thức đó 
không sinh khởi, họ không thê thấu hiểu tình trạng thật sự 
của những liên hệ, họ sẽ không chân thành nguyện ước để 
đạt đến sự tự do khỏi ngục tù. Thời khắc mà họ nhận ra rằng 
họ là một tù nhân, chính đó là một hình thức của khổ đau, 
thế thì nguyện vọng để tìm tự do khỏi tù ngục sẽ lóe lên. Lúc 
bấy giờ người ấy sẽ bắt đầu tiến hành những chuẩn bị để 
thoát khỏi. 

Do vậy, đức Phật đã dạy về hai chân lý đầu tiên: Sự thật 
về khổ đau (khổ để), sự thật về nguồn gốc của khô đau (tập 
đề), lập tức liền theo giáo huấn ấy bằng sự thật của chấm dứt 
(diệt để) và con đường dẫn đến tự do (đạo để). Trái lại, nếu 
chỉ có hai chân lý duy nhất, hai chân lý đầu tiên và không có 
chân lý thứ ba cùng thứ tư, thế thì sẽ không có điểm trọng 
tâm hấp dẫn trong giáo huấn của đức Phật về sự thật của khổ 
đau. Không chỉ ngài nên từ bỏ sự thực hành và để có một đời 
sống đễ duôi mà ngài cũng sẽ khuyên bảo điều này đến môn 
đệ của ngài để tiếp nhận lối sống ấy. Tuy nhiên, đây không 
là trường hợp sau khi nói về khổ đau và nguyên nhân của nó, 
đức Phật đã có phương pháp đối trị nó, chân lý về sự chấm 
dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ. 


LOẶO 





Chương 2 


TÂM GIÁC NGỘ 
(BODHICITTA) 


TÂM GIÁC NGỌ °* 21 


Bây giờ chúng tôi xin trì tụng một đoạn trong những 
dòng kệ tuyệt vời tán dương đức Phật từ Căn Bản Trung 
Quản Luận Tụng (MulamadhyamahakariRa): 


Con xin phủ phục đến đức Phật Toàn Giác, 
Những bậc thầy tột bậc, những người đã dạy rằng: 


Bất cứ điều gì được sinh khởi một cách phụ thuộc (nhân 
duyên) là: Không diệt, không sinh; Không đoạn, không 
thường; Không đến, không đi; Không khác, không giống; Và 
tự do khỏi sự tạo tác thuộc nhận thức. 


Ngày hôm qua chúng ta đã thảo luận về sự viễn ly, hôm 
nay chúng ta sẽ nói về 8odjicirta, tâm giác ngộ. Trong luận 
bản của Tông Khách Ba, Ba Phương Diện Chính Yếu của 
Con Đường Giác Ngộ"', ngài đã xác định ba yếu tô chìa khóa 
của tiễn trình. Đấy là, viễn ly, tâm giác ngộ, và quan điểm 
đúng đắn về tính không. Đối với một hành giả Phật giáo, đối 
tượng chính của khát vọng nên là sự đạt đến giải thoát, điều 
này được gọi một cách chuyên môn là thê trạng thánh thiện 
chân thực. Có hai cấp độ của thê trạng thánh thiện chân thực 
hay giải thoát này. Một là sự đạt đến tự do cá nhân khỏi khổ 
não và vọng tưởng. Sự giải thoát này được đạt đến bằng sự 
kết hợp với viễn ly và quan điểm đúng đắn về tính không. 
Đây là hai nhân tố chính đưa đến việc đạt được sự giải thoát 
khỏi sinh tử luân hồi. Sự phối hợp của tâm giác ngộ (bodh- 
icitta) và quan điềm đúng đắn của tính không là điều đưa đến 
việc đạt được sự giác ngộ hoàn toàn. 


Tuy thế, sự tiếp cận trong con đường tiệm tiễn Lamrim thì 
hơi khác. Trong ULamzim, có một sự thông hiêu răng đây là một 
tiên trình sẽ cân sự nô lực liên tục trong những kiêp sông. Do 


1. http://www.thuvienhoasen.org/baphuongdienchinh-giacngo.htm 


22 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


thể, có một sự nhấn mạnh cũng được đặt trên con đường chuẩn 
bị. Những sự thực hành dự bị này liên hệ sự tích tập những 
nguyên nhân và điều kiện (nhân duyên) cho sự đạt đến một loại 
môi trường thích hợp. Đấy là những điều kiện chung quanh để 
cá nhân có thê tiên hành trong con đường mà cuối cùng đưa đến 
giải thoát. Do vậy, trong con đường tiệm tiễn 1zmrim có một sự 
nhấn mạnh đặt trên sự đánh giá hay nhận thức đúng đăn nhất trí 
đến chúng ta như những con người!) 


Những điều kiện đưa đến sự đạt được hình thê trọn vẹn 
cho một con người được giải thích một cách chính yếu trong 
dạng thức của sự quán chiếu về nguyên tắc đạo đức (giới 
luật) căn cứ trên khuôn khổ tránh xa mười hành vi bất thiện 
và đưa đến một đời sống tu tập [thập thiện nghiệp]. 


Với sự quan tâm đến những điều kiện cho phép, chúng ta 
có thê đạt được một hình thể phú cho sự tồn tại trọn vẹn của 
một con người mà nó phù hợp đề theo đuổi con đường đưa 
đến sự giải thoát sau cùng, căn bản của tầng bậc dự bị này 
là quán chiếu phương thức tu tập của đời sống trong khuôn 
khổ đạo đức bằng sự tránh xa mười hành vi bất thiện. Mặc dù 
chúng ta có thể nói thế, trong chiều sâu nguyên tắc phổ quát 
của luật nghiệp báo cơ bản được quan tâm về những hành 
vi tích cực sản sinh những kết quả tích cực và những hành 
động tiêu cực đưa đến những hậu quả tiêu cực, chính nguyên 
tắc phổ quát này có lẻ hoàn toàn rõ ràng đến tất cả chúng ta. 
Điều khó khăn hơn đề thấu hiêu theo Phật giáo là những khía 


2. Ngay trong văn hóa quần chúng, điều này được diễn tả trong nhận 
xét rằng cho đến bao giờ tình thương và sự quan tâm cho những người 
khác trưởng thành mà một người mới được xem là “fính người trọn vẹn.” 
(Sáu cõi sinh tử luân hồi - Những Yoga Tây Tạng về Giấc Mộng và Giấc 
Ngủ - hftp://www.thuvienhoasen.org/nhungyogataytang-0 [.htm#02) 


TÂM GIÁC NGỘ °* 23 


cạnh vi tế hay những hành hoạt của luật nghiệp báo. Những 
điều này được nói chính là sự ấn tàng, những hiện tượng 
chướng ngại, mà chúng ta như những con người phàm phu 
không có tại lúc này một phương tiện lý trí cũng không có 
bất cứ khả năng hiểu biết trọn vẹn nào để thấu hiểu. Duy chỉ 
những chúng sinh giác ngộ, những người hoàn toàn tự do với 
những chướng ngại, đến hoàn toàn liễu ngộ, những người có 
thê thấu hiểu tất cả những hoạt động vi tế của nghiệp báo. 


Chúng ta có thể thấy ở đây rằng Phật giáo có một sự 
đánh giá đúng đắn về những cấp độ khác nhau của thực tại, 
những loại đối tượng khác nhau của hiểu biết. Có những đối 
tượng của hiểu biết, mà chúng rõ ràng hay hiên nhiên không 
thể chối cãi vì chúng ta không cần phải dùng đến bất cứ một 
luận lý nào. Có một loại đặc trưng thứ hai được nói là hơi 
mờ ảo hay ẩn tàng, dù không rõ ràng đối với chúng ta, nhưng 
qua một tiễn trình suy luận, chúng ta có thê đưa đến kết luận 
sự thật hay thực tại của chúng. Tuy thế, những hoạt động 
vi tế của luật nghiệp báo rơi vào trong đặc trưng thứ ba mà 
nó là những hiện tượng ấn tàng rất vi tế. Thí dụ, sự thật rằng 
chúng ta đang kinh nghiệm một cảm giác đặc thù ngay chính tại 
thời điểm này, trong tập thể này, mặc dù trên nguyên tắc chúng 
ta có thê chấp nhận rằng điều này phải có một nguyên nhân, 
nhưng đối với nguyên nhân chính xác và cội nguồn chính xác 
của nghiệp quả này là gì, đối với chúng ta là quá vi tế. 

Sự thực hành về luật nghiệp báo phải được đặt nên tảng 
trong sự quy y Ba Ngôi Tôn Quý: Phật bảo, Pháp bảo và 
Tăng bảo. Khi đến với sự thực hành quy y Tam bảo, hai điều 
kiện chính nên được hiện diện. Những điều này là một cảm 
giác sợ hãi cho những khả năng nguy hiểm hiện hữu, nếu 
chúng ta phải có một sự tái sinh trong những tình trạng kinh 
khiếp của cõi luân hồi, cũng như một cảm giác tin tưởng 


24 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


vững chắc trong Phật, Pháp và Tăng mà Tam bảo có khả 
năng bảo vệ chúng ta khỏi những năng lực đáng sợ như vậy. 


Điều này liền đưa chúng ta đến câu hỏi về khả năng của 
tái sinh, điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết đi. Trong một ý 
nghĩa nào đấy, người ta có thể nói rằng kiếp sống tới là một 
tương lai xa vời, nhưng theo một quan điểm khác, nó không 
thật sự xa xôi lắm. Ranh giới giữa đời sống hiện tại và kiếp 
sống tới chỉ trong một hơi thở. Thời khắc hơi thở chấm dứt 
là đời sống sau đã bắt đầu. Do thế, điều quan trọng của việc 
quán chiếu về sự chết và vô thường được nhắn mạnh trong 
con đường tiệm tiễn Lamzim. Như chúng tôi đã nói hôm qua, 
sự nổi bật của việc phản chiếu trên khổ đau của những hoàn 
cảnh tam đồ - địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh - hay khổ cảnh của 
sinh tử luân hồi, không phải là để đi vào một loại quán chiều 
tiêu cực nào đấy, mà đúng hơn là truyền lực hay gia trì làm 
cho thắm nhuằn trong chúng ta một nguyện ước mạnh mẽ 
để thật sự đạt được sự che chở khỏi chúng. Đấy là sự nhấn 
mạnh đến chúng ta rằng như những con người, chúng ta có 
khả năng để tìm kiếm sự tự do khỏi điều đó. 


Đây là sự tiếp cận phổ quát mà chúng ta tìm thấy trong 
giáo huấn con đường tiệm tiến hay /zrim. Tuy nhiên, trong 
đặc trưng của giáo huấn được biết như im có những sự 
khác biệt không đáng kê trong những sự tiếp cận. Thí dụ, 
chúng ta tìm thấy trong sự tiếp cận con đường tiệm tiến của 
Giáo thọ tiễn sĩ (Geshe) Sharawa, những hành giả phản chiếu 
trên sự hiện diện của Phật tính trong tất cả chúng sinh. Điều 
này đặc biệt đúng trong “Trang Nghiêm Quý Báu của Giải 
Thoát” của Gampopa, trong ây ngài nói rằng phẩm chất nội 
tại được đòi hỏi cho sự đạt đến giác ngộ là Phật tính. Điều 
kiện ngoại tại là sự hướng dẫn từ một vị đạo sư tâm linh 
kinh nghiệm thực chứng. Chúng ta thấy rằng có một sự nhắn 


TÂM GIÁC NGỘ °* 25 


mạnh vô cùng mạnh mẽ đặt trên sự nhận thức trọn vẹn về sự 
thật rằng chúng ta như những chúng sinh sở hữu trong chúng 
ta một cách rốt ráo hạt giống cho giác ngộ. Điều này khuyến 
nghị rằng có một khả năng về tịnh hóa tâm thức chúng ta 
khỏi tất cả những nhiễm ô của nó. 

Tuy nhiên, trong sự tiếp cận của Tông Khách Ba trong cả 
Lamrim đại luận và trung luận, Những T: ông Bậc Của Con 
Đường Giác Ngộ, ngài không khởi động hành giả với sự quán 
chiếu về sự hiện diện của Phật tính trong tất cả chúng ta. Nó 
bắt đầu với sự phản chiếu trên sự nhận thức về giá trị tin cậy, 
trên vị thầy tâm linh và v.v... Thực tế, chính Tông Khách Ba 
tuyên bố một cách rất rõ ràng rằng nguồn gốc cho sự tiếp cận 
con đường tiệm tiến Lamrim của ngài là trong Trang Nghiêm 
Thực Chứng Minh Bạch (4bhisamayalamkara) của DI Lặc. 
Do thế, đường như rằng nhắm để có một sự thông hiểu hoàn 
toàn những tiếp cận được xây dựng trong Lamrim, chúng ta 
cũng cần có một sự thấu hiểu tốt về một luận bản như Trang 
Nghiêm Thực Chứng Minh Bạch. 


Một phẩm chất đặc thù về sự tiếp cận của Lạt ma Tông 
Khách Ba trong luận văn Lamrim là khi ngài đối diện với 
khía cạnh phương tiện thiện xảo về con đường như tâm giác 
ngộ (Bodhicifa), bi mẫn và v.v..., ngài có khuynh hướng 
nhấn mạnh sự trích dẫn từ những luận văn của những tác giả 
như Vô Trước và Di Lặc. Trái lại, đến khi thảo luận về quan 
điểm đúng đắn của tính không, trong trường hợp này sự nhắn 
mạnh chuyền sang những trích dẫn với những tác phẩm của 
Long Thọ và các môn đệ Trung Quán Luận. Một cách liên 
tục, ngài chứng minh những quan điểm của ngài và đặt nền 
tảng của chúng trong hoặc là những kinh điển được quy cho 
là do đức Phật hay những luận giải của Ấn Độ. Hầu như 
chúng ta có thê nói rằng bộ luận con đường tiệm tiến Lamrim 


26 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


giống như một chìa khóa cho phép chúng ta mở cửa toàn bộ 
kho tàng của kinh luận Phật giáo Đại thừa. 


Như chúng ta chắc chắn nhận thấy sự tiếp cận chính yếu 
trong luận bản Lamrim của Tông Khách Ba, là xếp đặt tắt cả 
những yếu tố của con đường Phật giáo trong khuôn khổ của 
những hành giả của ba khả năng hay ba giai đoạn: sơ, trung, 
đại. Cá nhân chúng tôi cảm thấy có lẻ nguồn gốc căn bản của 
loại tiếp cận phân loại tất cả những con đường của Phật giáo 
trong khuôn khô của ba khả năng hay ba phạm vi xuất phát từ 
Bốn Trăm Bài Kệ Trung Đạo của Thánh Thiên. Có một đoạn rất 
rõ ràng, ngài nói rằng sự liên tiếp đúng đắn mà trong ấy những 
hành giả giáo Pháp nên tiếp cận con đường của họ đến giác ngộ 
là trong cấp độ thứ nhất, họ phải tiến hành trong những sự thực 
tập mà có thê cho phép họ đối trị những biểu hiện vọng tưởng 
tiêu cực của họ. Nói cách khác, chúng ta đầu tiên phải kiềm chế 
những việc làm tiêu cực của những thái độ về thân thẻ, lời nói 
và tâm ý của chúng ta. Đây là tầng bậc đầu tiên. Sự thực tập này 
thật sự liên hệ đến việc đưa tới một lối sống trong đạo đức xa 
lánh khỏi mười hành vi bắt thiện. 

Tầng cấp thứ hai đối trị một cách trực tiếp đến những 
vọng tưởng đã cho phép sự hưng khởi những thái độ tiêu cực 
như vậy. Những vọng tưởng phiền não như thù hận, giận đữ, 
dính mắc cũng như vô minh sỉ ám là căn bản của tất cả những 
thái độ tiêu cực. Tầng cấp thứ hai là để đối trị vọng tưởng 
phiền não qua những sự thực hành ba sự rèn luyện cao cấp, 
đặc biệt trong sự rèn luyện tuệ trí cao thượng, căn bản là sự 
trau đồi tuệ giác nội quán trong tính không. Tầng cấp thứ ba 
là đối trị ngay cả những dấu vét sinh ra bởi vọng tưởng. 


Khi chúng ta nói về 8odjiciifa, tức là tâm giác ngộ, thông 
thường mà nói có hai loại giác ngộ khác nhau. Chúng ta có 


TÂM GIÁC NGỘ * 27 


thể nói sự giác ngộ của Những Người Lắng Nghe, Thinh Văn 
Giác; sự giác ngộ đơn độc, Độc Giác; và sự giác ngộ của đức 
Phật, Toàn Giác. Khi chúng ta nói về tâm giác ngộ là chúng 
ta đang liên hệ đến sự giác ngộ trọn vẹn, Phật quả. 


Tạng ngữ cho giác ngộ là byang chub, nguyên ngữ mang 
ý nghĩa của hai khía cạnh khác nhau. Một là khía cạnh tịnh 
hóa, thê trạng biểu hiện sự loại trừ hoàn toàn tất cả những 
nhiễm ô. Khía cạnh thứ hai là sự thực chứng tuệ trí toàn 
vẹn. Chúng ta có thể nói rằng chính nguyên thuật ngữ giác 
ngộ hay byang chub, chứa đựng cả hai khía cạnh này. Phạm 
vi tịnh hóa biểu hiện một thể trạng hoàn toàn tiêu trừ tất cả 
những nhiễm ô và lỗi lầm, những phiền não của tâm thức. 
Khía cạnh thứ hai liên hệ đến sự thực chứng mà biểu hiện 
toàn bộ sự tỉnh thức trọn vẹn về nhận biết hay tuệ trí. 


Thể trạng Phật quả được nói là thể trạng đại giác ngộ, bởi 
vì nó biểu hiện hoàn thành toàn bộ khả năng của tỉnh thức. 
Sự giải thoát của đức Phật cũng được nói là vô giới hạn một 
cách hoàn toàn. Mặc dù cả những vị Thinh Văn Giác và Độc 
Giác Phật được nói là đã đạt đến sự thực chứng hoàn toàn 
về tính không, nhưng sự thực chứng tính không của họ trong 
một ý nghĩa nào đấy không hoàn toàn với tất cả những tiềm 
năng của nó. Trái lại, sự thực chứng của đức Phật về tính 
không là hoàn toàn với tất những tiềm năng trọn vẹn của nó, 
như những nhân tố được ca tụng khác như đại từ bi và tâm 
giác ngộ (Bodhicira) là đại diện. 


Tâm giác ngộ (Bodhicia), có nghĩa văn học là sự phát 
sinh tâm thức cho giác ngộ, mang ý nghĩa rằng chúng ta đang 
phát khởi trong chính chúng ta một khát vọng chân thành để 
đạt đến giác ngộ không chỉ vì lợi ích của chính mình mà đúng 
hơn là vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Đây là một ý nghĩa của 


28 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


tính can đảm và lòng quảng đại. Do thế, như được nói rằng 
tâm giác ngộ chân thành được phú cho hai khía cạnh. Một là 
động cơ nguyên nhân, động cơ cho phép sinh khởi nguyện 
vọng vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đây là động cơ từ bị, vị 
tha. Động cơ này đưa đến sự phát sinh một khát vọng chân 
thật để tìm kiếm giác ngộ. Do thế, tâm giác ngộ (Bodhicita) 
được nói là được phú cho hai khía cạnh; nguyện vọng vị tha 
và nguyện ước tìm cầu giác ngộ. 


Mặc dù trong dạng thức của chuỗi liên tục khát vọng vị 
tha là vì lợi ích cho người phát sinh trước tiên và nguyện 
vọng đạt đến giải thoát sinh khởi sau này, trong dạng thức 
thứ tự thật sự của thực hành, chúng tôi nghĩ điều rất quan 
trọng là trước tiên phát triển một nhận thức thấu hiểu nào 
đây về những gì giải thoát hàm ý (ý nghĩa và thực tiễn của 
giải thoát). Thể trạng này là gì mà chúng ta đang khao khát 
đạt đến? Giống như chúng tôi đã nhắn mạnh hôm qua trong 
phạm vi trau dồi sự viễn ly, điều quan trọng là có sự hiểu biết 
về thê trạng viễn ly bao hàm đến và cũng như giải thoát nghĩa 
là gì, khi điều này làm cho khát vọng của chúng ta để đạt 
đến viễn ly và giải thoát thật sự kiên cô và tin tưởng. Tương 
tự như thế, trong trường hợp của tâm giác ngộ (Bodhicira) 
một cách lý tưởng, chúng ta nên có ít nhất một sự thông hiểu 
rõ ràng về thể trạng giác ngộ hàm ý ý và thực tiễn là gì, vì thế 
nguyện vọng của chúng ta đề đạt đến nó sẽ là rất vững vàng 
và củng cô ý nghĩa của sự tin tưởng cùng tận tâm. 


Vì thế, như được nói trong kinh điển rằng những hành 
giả lý tưởng của con đường Đại thừa là những Bồ-tát, những 
người có trình độ khả năng tâm linh cao thượng, chính đấy 
thực ra là nơi mà họ sẽ đi vào con đường Đại thừa bằng việc 
trước nhất trau đồi quan điểm đúng đắn về tính không. Quan 
điểm đúng đắn về tính không không chỉ sẽ củng cố nguyện 


TÂM GIÁC NGỘ + 29 


vọng vị tha mà thực sự sẽ ban cho nền tảng được đòi hỏi 
mang đên sự đạt được nguyện vọng vị tha. 


Đối với những hành giả loại này, đầu tiên, sự thấu hiểu 
về những gì giác ngộ phát sinh bao hàm. Điều này, một lần 
nữa được căn cứ trên một sự thấu hiểu về tính không. Như 
trong trường hợp của viễn ly, một lần nữa ở đây chúng ta 
thấy vai trò thiết yêu của sự thực chứng tính không thê hiện. 
Điều này không đề nói răng chúng ta không thê đạt được tâm 
giác ngộ (Bodhicitia) hay nguyện vọng vị tha mà không có 
sự thông hiểu về tính không. Dĩ nhiên, có những khả năng 
đối với những người biểu lộ tín ngưỡng, tín nhiệm và vững 
vàng một cách mạnh mẽ trong Con Đường mà không thật sự 
có một sự thông hiêu sâu sắc. Trên sức mạnh tuyệt đối của niềm 
tin, tín nhiệm và ngưỡng mộ sâu sắc giáo huấn của đức Phật, là 
có thê đạt đến tâm giác ngộ (8odjicia). Tâm giác ngộ (Bodh- 
iciia) như thê sẽ không vững vàng lắm. Nó sẽ không có sự kiên 
có hay sức mạnh của sức thuyết phục, điều mà trái lại nó sẽ có. 


Sự nồi bật của việc có nguyện vọng vị tha, được đặt nền 
tảng trong sự thông hiểu về tính không, là điều mà chúng ta 
nhận ra rằng có một khả năng của một con đường thoát khỏi 
tình trạng bất giác của chúng ta. Một khi chúng ta có một sự 
thông hiểu trọn vẹn về điều này, lòng bi mẫn cho những chúng 
sinh khác sẽ tăng trưởng một cách lạ thường, khi chúng ta biết 
rằng tất cả chúng ta bị giam hảm ngược lại với ý muốn của 
chúng ta, và tất cả chúng ta mờ mịt về lối thoát. 


Chìa khóa của sự đạt đến tâm giác ngộ (Bodhicitta) là sự 
phát triển tâm từ bi rộng lớn. Đại bi là một thể trạng của tâm 
tập trung trên sự khổ đau của chúng sinh và phát triển một 
lòng nguyện ước mạnh mẽ đề thấy những chúng sinh này tự 
do khỏi khổ đau mà cũng thoát khỏi nguyên nhân và điều 
kiện (nhân duyên) đưa đến khổ đau. Đặc trưng chính của 


30 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


tâm từ bi là đề tập trung trên chúng sinh và nguyện ước mạnh 
mẽ cho những chúng sinh này tự do khỏi khô đau và nguyên 
nhân của đau khô. 


Tùy thuộc trên sức mạnh của đại bi mà chúng ta phát 
sinh; nó có thể đưa đến những hình thức khác của Bồ-tát, 
tâm giác ngộ. Thí dụ, trong kinh điển có sự đề cập đến ba 
loại Bồ-tát. Một gọi là thái độ như vua, thái độ như người 
chăn thú, và thái độ như người lái bè. Trong trường hợp tinh 
thần của người chăn thú, sức mạnh từ bị của họ, hay họ thệ 
nguyện rằng chỉ sau khi hướng dẫn tất cả chúng sinh đạt đến 
toàn giác họ mới sẵn sàng trải nghiệm tỉnh thức trọn vẹn cho 
chính họ. Cho đến điểm này họ biểu hiện toàn bộ sự cố gắng 
vì sự đạt đến giác ngộ cho những người khác. 


Điều này không phải nói rằng những Bồ-tát khác nhau 
là vì lý do này thấp hay cao (bình thường hay siêu việt) mà 
dường như định rõ cung cách mà lòng bi mân phát sinh trong 
chúng ta. Ở đấy đường như là những sự khác nhau tối thiêu 
trong loại âm điệu của tâm giác ngộ (Bodh¡icifa) mà chúng 
ta trải qua. Vô Trước nói trong Đại fừa Trang nghiêm Kinh 
luận rằng gốc rễ của tâm giác ngộ (Bodhiciia) là lòng bi mẫn. 
Một cách thông thường nói về bi mân là xác định trong những 
dạng thức của một nguyện ước tìm cầu để thấy những chúng 
sinh khác tự do khỏi khổ đau (bi năng bạt nhất thiết chúng sinh 
chỉ khổ). Từ ái được định rõ như một không gian ngược lại, đấy 
là nguyện ước để thấy tất cả chúng sinh cùng thụ hưởng hạnh 
phúc (từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chỉ lạc). 


Tùy theo năng lực chuyền tải, kinh điển cũng đề cập đến 
ba cấp độ khác nhau của lòng bi mẫn. Một là bi mẫn giản dị, 
đấy là nguyện ước đề thấy những chúng sinh khác tự do khỏi 
đau khổ. Cấp độ thứ hai của bi mẫn được củng cô bằng sự tự 
tỉnh thức về tính vô thường và tính tự nhiên tạm bợ của tất 


TÂM GIÁC NGỌ * 31 


cả chúng sinh, ngay cả trong khi chúng sinh tiếp tục bám víu 
đến một khái niệm nào đấy của thường kiến. Cấp độ thứ ba 
là lòng bi mẫn vô chướng ngại được đặt nền tảng vững vàng 
trên một sự tỉnh thức trọn vẹn về tính bản nhiên trống rỗng 
của tất cả chúng sinh, ngay cả khi chúng sinh tiếp tục bám 
víu vào một loại bản chất thực sự nào đây đối với sự hiện 
hữu của họ. Vì thế, họ tự giam hãm trong vòng u mê bất giác 
vô tận. Chúng ta có thể thấy răng lòng bi mẫn được củng cố 
bằng sự tỉnh giác về tính không là thậm thâm hơn cả. 


Tất cả những giáo huấn của đức Phật biểu hiện trong 
những truyền thống đa dạng như Thượng Tọa Bộ và Đại 
thừa, tất cả đều chia sẻ một đặc trưng phổ biến được đặt 
trên nền tảng trong lòng bi mẫn như nhân tổ chính yếu. 
Tuy nhiên, có một sự khác biệt nhỏ trong tầm quan trọng. 
Thí dụ, trong Phật giáo Đại thừa, lòng bị mẫn mà chúng 
ta nói không chỉ là nguyện ước đề thấy những chúng sinh 
khác tự do khỏi khổ đau, đúng hơn lòng bi mẫn ấy to lớn 
một cách thật sự, nó phải đồng hành bởi một ý nghĩa của 
trách nhiệm. Hành giả đang quyết chí để gánh vác trách 
nhiệm của chính họ, để làm nguyện vọng trở thành một 
hiện thực. Đây là tính chất đặc biệt của lòng bị mẫn Đại 
thừa, hay lòng đại bi. 


Khi nói về bi mẫn, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng đề 
vạch ra rằng chúng ta không nên lẫn lộn bi mẫn với thương 
hại. Với một kinh nghiệm chân thành của bị mẫn, không có ý 
nghĩa cao thượng hay ý nghĩa tầm thường đối với đối tượng 
của bi mẫn. Điều này thường là trường hợp có lòng thương hại 
đối với ai đây đang ở trong tình cảnh bất hạnh. Bi mẫn chân thực 
là thê trạng của tâm thức, mà ở đấy chúng ta thật sự nhìn đối 
tượng của bi mẫn quan trọng giỗng như Tám Đề Mục Chuyển 
Hóa Tâm tuyên bố, “Nguyện cho con nhìn tất cả [kẻ khác] là 


32 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


quan trọng nhât từ trong sâu thâm trái tim của con.”9) 


Nhằm để trau dồi một cảm giác mạnh mẽ về bi mẫn, 
chúng ta cần phải có một cảm giác về sự thân mật hay gần 
gũi. Cảm giác thấu hiểu hay thông cảm này đối với những 
người khác không nên lẫn lộn với dính mắc. Cảm giác thân 
cận này không nên thành kiến, và nên ở trong sự lan rộng 
phổ biến chính yếu đến tất cả chúng sinh. Một cảm giác liên 
hệ, một sự thân cận chân thành đến những chúng sinh khác, 
không thê phát sinh trong một thê trạng bình thường của tâm 
thức là nơi có một thái độ phân biệt đối với kẻ thù, bẻ bạn của 
chúng ta và những cá nhân trung tính. Chìa khóa đến sự trau 
dồi cảm giác thân cận chân thành và quan hệ này đến những 
chúng sinh khác là phát triên một cảm giác biêu lộ lòng yêu 
mến đến tất cả chúng sinh. 


Hai hệ thống khác nhau được khuyến nghị. Một là sự tiếp 
cận trao đổi và bình đẳng của cá nhân và những người khác, 
được tìm thấy trong Hướng Dẫn Lối Sống Của Bồ Tát. Điều 
kia là phát triển một quan điểm xem tất cả chúng sinh như 
những người yêu mến nhất của chúng ta, được biêu trưng 
như bà mẹ của chúng ta, hay ai đấy xem như là cội nguồn to lớn 
nhất của lòng ân cần tử tế. Qua cách này, chúng ta trau dồi một 
cảm giác gần gũi đối với đối tượng bi mẫn của chúng ta. 

Bây giờ, chúng tôi sẽ giải thích ngăn gọn sự tiếp cận trao 
đổi và bình đẳng chính mình với những người khác. Tầng 
bậc đầu tiên của sự tiếp cận này là trau đồi tâm xả đối với tất 
cả chúng sinh. Cốt yếu của tâm xả hay tâm bình đẳng đối với 
tất cả chúng sinh trong phạm vi này, ở đây, là trau dồi sự thấu 
hiểu tới mức mà nguyện ước tìm cầu hạnh phúc và tránh xa 


3. http://www.thuvienhoasen.org/tamdemucchuyenhoatam.htm 


TÂM GIÁC NGỘ °* 33 


khổ đau được quan tâm, không có sự khác nhau giữa chính 
mình và những người khác. Trong phạm vi này, những gì 
chúng ta đang cố gắng để làm là để trau dồi sự phản chiếu 
giống như chính mình, những người khác như không gian vô 
tận, tất cả chúng ta bình đẳng về cơ bản trong sự khát vọng 
bản năng đề tìm cầu hạnh phúc và tránh xa khổ đau. Tuy thế, 
tất cả không ngừng đối diện khổ đau và liên tục trống vắng 
hạnh phúc mà chúng ta tìm cầu. 


Tương tự thế, giống như chính chúng tôi có tính tự nhiên, 
khả năng để loại trừ khổ đau, tất cả chúng sinh cũng có khả 
năng này. Giống như chính chúng tôi sở hữu Phật tính, căn 
bản cho giác ngộ, tương tự thế, tất cả chúng sinh cũng có 
tính Phật. Cũng thế, giống như chính chúng tôi có khả năng 
để phát triển một sự thông hiểu đúng đắn về tính không, bất 
chấp nó có thể khó khăn như thế nào đối với chúng tôi, tất 
cả những chúng sinh khác, dĩ nhiên cũng tương tự thê với vô 
vàn khó khăn giống như chính chúng tôi. 


Một trong những chìa khóa thực hành tâm giác ngộ (B8od- 
hicia) mà hành giả đang cô găng để đạt đến là để trau dồi 
và nâng cao lòng vị tha trong chính họ. Thực tế lòng vị tha 
đối với những người thực hành tâm giác ngộ (Bodhici1a) 
Phật giáo là gốc rễ của hết thảy thánh thiện. Nó là cội nguồn 
của tất cả thiện sự. Vị tha không thể được làm nổi bật hay 
phát triển trọn vẹn, mà không có một loại thực hành hay tập 
luyện nào. Chướng ngại lớn nhất cho điều này là những cảm 
xúc tiêu cực như thù ghét và sân hận. Do thế, nó trở nên thiết 
yếu cho một người thực hành tâm giác ngộ (8odjicia) tìm 
ra một cách đề đối phó, chiến thăng sân giận và thù hận. Một 
lần nữa, điều này chỉ có thể đạt được qua rèn luyện và thực 
hành. Chìa khóa thực hành ở đây là sự trau đồi cùng nâng cao 
tha thứ bao dung và kiên trì nhẫn nại. Điều này, một lần nữa, 


34 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


chỉ đến sự thực hành và rèn luyện. Ở đây, nếu không có ai đấy 
khiêu khích chúng ta hay sự hiện diện của một nghịch cảnh đề 
mang ra nhưng phản ứng tiêu cực của chúng ta, chúng ta không 
có cơ hội đề nâng cao sự thực hành tha thứ hay nhẫn nhục. Vì 
thế, thấy từ quan điểm này, sự hiện diện của một nghịch cảnh trở 
thành một nguồn gốc của sự truyền cảm vô cùng và giảng dạy 
rất nhiều, vì thế, thay vì cảm giác sân hận đối với họ, chúng ta 
nên cảm thấy biết ơn đối với cơ hội đề thực tập. Đây là loại thái 
độ mà chúng ta phải phát triển. 

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi thật sự cảm thấy 
ngưỡng mộ đến thái độ tỉnh thần của những đạo sư Kadam- 
pa. Một số đạo sư Kadampa nói rằng, “CJing tôi quỷ trọng 
những lời bình phẩm của người ta, không phải những lời 
khen ngợi của họ, với lời tắn dương chỉ làm gia tăng lòng 
tự hào và kiêu căng, trái lại, những lời chỉ trích sẽ làm cho 
chúng tôi quán chiếu vào bên trong sự yếu kém và lỗi lầm 
của chính mình”. Tương tự thế, những đạo sự Kadampa nói, 
“Chúng tôi coi trọng những thứ thách gay go và những khó 
khăn, bởi vì trong trường hợp này chúng tôi sẽ trải nghiệm 
hoa trái của những hành động tiêu cực của chúng tôi, trải 
lại, nếu chúng tôi đang kinh qua một đời sống vui vẻ, trong 
trưởng hợp này, thì chúng tôi đang hút cạn những hoa trái 
tích cực của nghiệp quđ”. Những loại thái độ như thế này 
phản chiếu một tinh thần vững chắc, một loại sức mạnh đặc 
trưng mà nó thật sự là một phép mâu cho một người thực 
hành giáo Pháp. Những loại thực tập như thế được gọi là sự 
chuyền hóa nghịch cảnh thành những điều kiện thuận lợi. 


Thật sự chúng ta có thê chứng tỏ rằng tới mức độ nào mà 
những nghịch cảnh của chúng ta được quan tâm, thay vì một 
đối tượng của thù ghét và sân hận, thì thái độ thích đáng đáp 
ứng nên có là lòng bi mẫn đối với họ. Như Thánh Thiên nói 


TÂM GIÁC NGỘ * 35 


trong Bốn Trăm Bài Kệ Trung Đạo, chư Phật không thấy kẻ 
thù như kẻ thù, nhưng đúng hơn những vọng tưởng trong 
họ mới là kẻ thù. Nếu sự thông hiểu về thực hành giáo Pháp 
đúng đắn, trong trường hợp này, chúng ta sẽ có một cảm 
nhận thuyết phục sâu sắc rằng kẻ thủ thật sự là những vọng 
tưởng hiện hữu trong chính chúng ta. Do thế, khi chúng ta 
đối diện với một tình trạng bị khiêu khích bởi một sự tốn 
thương gây ra thay vì giận dữ, chúng ta sẽ thể hiện lòng bi 
mẫn đối với họ. Họ ở trong một vị thế kém may mắn, nơi mà 
họ bị rơi vào năng lực hay sự khống chế của vọng tưởng. 


Khi suy nghĩ về những dòng này, chúng ta bắt đầu cảm 
kích những tình cảm được tuyên bồ trong lời nguyện cầu của 
Lạt ma Tông Khách Ba, “Nguyện cho con có thể trau dồi 
lòng can đảm và thái độ thân cận đến những người tiếp tục 
giáng những tốn thương trên con”. Chúng ta bắt đầu cảm 
kích những loại tình cảm này. Dĩ nhiên, chúng tôi không gợi 
ý rằng những loại thực hành này là những gì giản dị hay dễ 
dàng để đạt được; tuy nhiên, nó là một sự thật rằng qua rèn 
luyện chúng ta có thê bắt đầu trở nên quen thuộc với loại tinh 
thần này và bắt đầu có một số kinh nghiệm gần hơn với loại 
suy tư này. Giống như Tịch Thiên nói, không có điều gì được 
thực hiện dễ dàng hơn qua sự quen thuộc và rèn luyện. 

Chúng tôi có thể nói với quý vị từ kinh nghiệm của chính 
cá nhân chúng tôi, mặc dù chúng tôi không tự nhận rằng 
mình đã có những thực chứng cao độ về tâm giác ngộ (bod- 
hicita) và khái niệm của tính không, nhưng chúng tôi có thể 
cam đoan với quý vị trong kinh nghiệm nho nhỏ của chúng 
tôi rằng qua rèn luyện và sự làm quen liên tục, chúng ta có 
thể bắt đầu thấy sự thay đi thực sự trong tâm thức chúng ta. 
Chúng tôi sẽ nói với quý vị về kinh nghiệm cá nhân của chúng 
tôi, nó có thể hữu ích với quý vị như một thí dụ. Chúng tôi đã 


36 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


bắt đầu tiếp nhận sự thực hành con đường tiệm tiễn (/2mrim) 
một cách nghiêm túc từ lúc mười lăm hay mười sáu tuôi. 
Khoảng tuổi hai mươi lăm, những sự kiện đưa đây đến việc 
chúng tôi phải lìa Tây Tạng và trở thành một người tỊ nạn ở 
Ấn Độ. Trong độ tuổi ba mươi, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận 
sự thực hành một cách nghiêm túc về tính không. Như một 
kết quả của sự kiên trì bền bỉ thực hành về tính không, chúng 
tôi bắt đầu cảm thấy rằng sự giải thoát hay niết bàn là một 
khả năng thực sự. Vì thế, chúng tôi đã bắt đầu một khát vọng 
mạnh mẽ để tìm cầu sự giải thoát ấy hay mộc xoa (woksha). 


Tuy nhiên, một cách thích thú rằng tại thời điểm ấy, nguyện 
ước của chúng tôi là nếu đạt đến giải thoát rồi thì chúng tôi thật 
sự có thê có một sự giải lao dài hạn. Mặc dù ngưỡng mộ kinh 
khủng cho tâm giác ngộ (bodjici#a), chúng tôi chẳng bao giờ 
thật sự tiếp nhận nó như một khả năng cho chính mình, như một 
điều gì đấy mà chúng tôi có thể thực chứng trong chính chúng 
tôi. Nguyện ước cho giải thoát của chúng tôi, dĩ nhiên là vị kỷ. 
Khoảng tuổi ba mươi lăm, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận sự thực 
hành nghiêm chỉnh về tâm giác ngộ (8odjicia), chúng tôi cảm 
thấy một cảm giác kỳ lạ về sự gần gũi hay quen thuộc. Xin đừng 
hiểu lầm, chúng tôi không tự nhận là một vị Bồ-tát. Chúng tôi 
cũng không tự nhận răng tôi đã từng thực chứng tính không. 


Điểm mà chúng tôi đang thể hiện ở đây là cho quý vị thí 
dụ này như đề thấy rằng mọi việc có thể thay đổi, chúng ta 
thật sự có thê có những kinh nghiệm và thực chứng. Cũng 
thế, một điểm khác của câu chuyện này là để chỉ yếu tố thời 
gian. Sự thực hành, sự thay đồi thực sự, xảy ra trải qua thời 
gian. Chúng ta cũng nên thấu hiểu rằng sự phát triển một sự 
thông hiểu trí năng là một việc, nhưng kinh nghiệm là điều gì 
khác hơn. Nhiều người trong quý vị có thể lẫn lộn sự thông 
hiểu trí năng với kinh nghiệm. 


TÂM GIÁC NGỘ * 37 


Đầu tiên chúng ta phải phát triển một sự thông hiểu qua 
học tập và lắng nghe (văn). Qua suy tư (tư) chúng ta đạt đến 
một sự thông hiểu sâu hơn. Qua thiền quán và thực hành (tu), 
chúng ta đạt đến một cảm giác thuyết phục rằng có thể nhận 
ra mục tiêu và một cảm giác vững vàng sinh khởi. Qua thực 
hành, chúng ta đạt đến một điểm mà khi chúng ta thật sự 
nghĩ về nó, có một ảnh hưởng và thay đổi thật sự hiện diện, 
thời khắc chúng ta ngừng thay đổi tức là những ảnh hưởng 
biến mắt. Tầng bậc này được nói là đang có một kinh nghiệm 
kiểu mẫu hay sự thực chứng. Qua sự thực hành xa hơn kinh 
nghiệm kiểu mẫu, đòi hỏi một nỗ lực của chúng ta, có thể 
đạt đến cực điểm mà trong ấy có thê gọi là sự thực chứng tự 
động hay tự phát, nơi mà một tư tưởng đơn thuần về việc gì 
ấy lập tức cho sự phát sinh đến kinh nghiệm. Không còn sự 
cần thiết gì nữa cho nỗ lực ý thức trên bộ phận của chúng ta. 
Khi một hành giả đã đạt đến một sự ngưỡng mộ vô cùng tự 
nhiên chân thành đề đạt đến giải thoát, tại điểm này, hành giả 
đã thể nhập Con Đường thứ nhất trong Năm Con Đường đến 
giải thoát (4), Con Đường Tích Lũy (tư lương vỊ). 


Tương tự thế, khi một hành giả đạt đến sự thực chứng 
không mường tượng, tức là chân thực, tự nhiên của tâm giác 
ngộ (Bodhicirra), đây là khi họ đã thể nhập trên con đường 
Đại thừa và thực chứng Con Đường Tích Lũy. Một hành giả 
Đại thừa như thế rồi thì sẽ di chuyên tới phần thứ hai, Con 
Đường Tích Lũy, rồi đến thứ ba và tầng cuối cùng trong Con 
Đường Liên Kết hay Chuẩn Bị (Gia Hạnh Vị). Điều này lên 
đến cực điểm trong sự thực chứng trực tiếp tính không là 
Con Đường Thấy đạo (Thông Đạt Vị). Đây là khi mà Mười 
Cấp Độ hay Thập Địa của Bồ-tát đạo bắt đầu (Tu Tập VỊ). 


Chúng ta có một đường đi hết sức dài lâu. Đừng bị làm 
hư hỏng bởi những chữ nghĩa trong mật điên /zra vỆ việc 


38 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


đạt đến giải thoát, giác ngộ chỉ trong một đời. Khi còn trẻ, 
chúng tôi nhớ lại lời cảm nghĩ đến Tathang Rinpoche, một 
trong những vị giáo thọ của tôi rằng con đường của kinh điển 
hiển giáo đề đến giác ngộ dường như quá dài và gian khổ, có 
lẻ tôi có một niềm hy vọng hơn từ con đường của mật điển 
tanra. Chúng tôi nhớ bị ngài quở mắng vì nuôi đưỡng một cảm 
nghĩ như thế. Ngài chỉ ra rằng một người thích hợp với con 
đường của /awra phải là cực kỳ can trường, thậm chí nêu người 
ấy phải chờ đợi hàng a tăng kỳ kiếp để đạt đến giác ngộ hoàn 
toàn, phải có một cảm nhận sâu sắc về ý chí và tận tâm. Với một 
người như thế, con đường mật pháp ra nêu được sử dụng 
mới có tác dụng trong trường hợp ấy. Đấy là một động cơ sai 
lầm, nếu người nào chán nản, ngả lòng với thời gian, được đòi 
hỏi bởi con đường hiển giáo và rồi tìm kiếm trong con đường 
mật pháp, bởi vì nó nhanh hơn, trong trường hợp này. 

Do vậy, chúng tôi tìm thấy một đoạn trong Hướng Dẫn 
Lối Sống Bồ-tát, “Cho đến khi không gian còn tốn tại, cho 
đến khi chúng sinh còn hiện hữu. Con cũng nguyện hiện 
diện để xua tan khổ đau của trần thể” vô cùng năng động và 
truyền cảm. Đây là điều mà chúng ta nên rèn luyện trái tim 
và tâm thức của mình. Một khi hành giả có thê trau dồi một 
lòng bi mẫn chân thành của mình đối với kẻ thù, thì chướng 
ngại, vấp ngã quan trọng trên con đường tu tập đã được phá 
bỏ. Đây là một sự chọc thủng quan trọng. Xuyên qua một 
tiến trình như vậy, chúng ta sẽ trau dồi một cảm giác chân 
thành mật thiết và thân cận đối với tất cả chúng sinh. 


Cũng thế, điều rất quan trọng để đưa hai loại thái độ, 
thái độ tự yêu mến và tư tưởng yêu mến những chúng sinh 
khác, để phân tích sự đồng thuận và chống đối. Phước đức 
gì trong việc nuôi dưỡng tư tưởng chỉ yêu mến những điều 
chúng ta quan tâm cho riêng mình? Chúng ta có thê nói rằng 


TÂM GIÁC NGỘ * 39 


cho đến lúc này, từ vô thủy, chúng ta đã nuôi dưỡng hai điều 
tai họa, tư tưởng tự yêu mến (ngã ái), và tư tưởng chấp thủ 
vào sự tồn tại thật sự (ngã chấp) chính tự ngã của chúng ta. 
Trong một ý nghĩa nào đấy, chúng ta có thể nói rằng cho đến 
bây giờ chúng ta đang tìm kiếm một sự bảo vệ từ hai thái độ 
này. Nếu nó là đúng, chúng có khả năng để làm chúng ta trải 
nghiệm và đạt đến hạnh phúc giác ngộ, chúng có thê làm như 
thế ngay bây giờ. Chúng có đủ thời gian. 


Khi chúng ta nghĩ một cách cần thận quá trình diễn biến của 
đời sống, chúng ta giống như đang mò mẫm bâng quơ trong 
bóng tối. Giá mà đảo ngược cung cách suy nghĩ bình thường 
sau đó, thay vì tình bạn của ngã ái và ngã chấp, chúng ta tìm 
cầu mối thân hữu của khát vọng vị tha, yêu mến sự cát tường 
của người khác và tuệ trí thực chứng tính không. Mặc dù không 
thật sự có bất cứ kinh nghiệm nào trong điều này, chúng ta có 
thể tìm lấy một gương mẫu từ những cuộc đời vĩ đại như Long 
Thọ và những đạo sư đại từ bị của Án Độ từ xưa. Nếu chúng ta 
nhìn vào câu chuyện cuộc đời của các ngài, chúng ta có thể cảm 
nhận được sự vững vàng đầy đủ mà đời sống của các ngài đã 
minh chứng cho năng lực của vị tha, năng lực của chuyên đổi 
cung cách sống vị kỷ và hướng đến một lối sống vị tha hơn với 
những người khác. 

Trong trường hợp cá nhân của chúng tôi, khi nghĩ về 
cung cách thê hiện của riêng mình, chúng tôi cảm thấy rằng 
một ít sức mạnh trong tâm thức mà chúng tôi có, không phải 
đến từ danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma, cũng không phải từ sự biểu 
hiện như một vị tu sĩ cụ túc giới. Đúng hơn, chúng tôi nghĩ cội 
nguồn thật sự của nội lực tiềm tàng trong sự ngưỡng mộ và chí 
nguyện thực hành lòng vị tha như tâm giác ngộ - tâm đại bi hay 
tâm bô đề (8odicira) và cũng là niềm tin vững chắc trong giá 
trị về chân lý của tính không. Chúng tôi cảm thấy răng đây là 


40 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


những cội nguôn chân thật của bât cứ sức mạnh nào, chúng tôi 
có thê có như cá nhân một con người. 


Năng lực dành cho lòng vị tha càng lớn, sự phát triển của 
trái tim thánh thiện và tắm lòng ấm áp của chúng ta càng 
lớn hơn. Đây là sự ngưỡng mộ vị tha chân thành tìm cầu 
hạnh phúc cho toàn thê chúng sinh được phát khởi trong mỗi 
chúng ta. Vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, điều này có thể 
đem lại trong chúng ta tư tưởng đạt đến Phật quả. Cũng thé, 
sự thật rằng cho đến khi chúng ta đạt được toàn giác, chúng ta 
sẽ không thể đáp ứng lợi ích cho những chúng sinh khác, khi 
chúng ta bị ngăn chặn bởi những giới hạn của chính mình. Do 
vậy, nhằm đề hoàn thành sự hiện thực lợi ích cho những chúng 
sinh khác, bước đầu tiên về phần vụ của chính mỗi chúng ta là 
giải thoát chính mình khỏi tất cả những hoặc chướng đến tuệ trí 
và tất cả những chướng ngại. Rồi thì chúng ta có thê hoàn toàn 
tận dụng khả năng của mình đề hỗ trợ tất cả chúng sinh. 


Cách phân tích nguyên nhân cho sự tiếp nhận, thực hiện 
cung cách của sự tương tác với người khác, những Phật tử 
nói rằng vì sự tiến hành trong hành động tồn hại là chúng ta 
đi ngược lại lời dạy của đức Phật. Căn bản là bởi vì mọi thứ liên 
hệ hỗ tương, sự vật hình thành như kết quả của nhân duyên, và 
vì nền tảng khát vọng của chúng ta là đề tìm kiếm hạnh phúc và 
xa lánh khổ đau, chúng ta nên tránh những nhân duyên đưa đến 
đau khổ. Chúng ta nên tiếp nhận và thực hiện những nhân duyên 
đưa đến hạnh phúc. Do vậy, một cách bản nguyên lý duyên khởi 
cung ứng căn bản cho sự tiếp nhận và hiện thực sự thực hành 
Phật giáo về bất bạo động và không tồn hại. 

Nghi lễ gia trì hay truyền lực đang được thực hiện hôm 
nay là của Văn Thù Sư Lợi, bởi vì Văn Thù Sư Lợi được xem 
như hiện thân tuệ trí giác ngộ của chư Phật. Bằng việc tham 


TÂM GIÁC NGỘ °* 41 


gia trong nghỉ lễ và tiếp nhận sự gia trì ấy, có thê làm tăng 
trưởng khả năng phát sinh tuệ giác nội quán thâm sâu trong 
tính không và lý duyên khởi. Chúng tôi sẽ bắt đầu nghi lễ gia 
trì bằng việc hướng dẫn một nghỉ thức trong việc phát sinh 
tâm giác ngộ. Điều này giúp chúng ta tăng cường, tái xác 
nhận chí nguyện đối với đạo đức Phật giáo về bất bạo động, 
không tồn hại và vị tha 


Chúng tôi nghĩ nó có thể hoàn toàn hữu dụng nếu chúng 
tôi ban truyền Ưu Bà Tắc giới, những giới luật của cư sĩ. Dĩ 
nhiên có nhiều giới điều khác nhau. Những giới điều toàn bộ 
liên hệ đến việc tránh giết hại, trộm cắp, dối trá về sự chứng 
ngộ tâm linh, tránh những chất làm say và tà dâm. 


Chúng ta đã có một cuộc thảo luận về ba sự rèn luyện cao 
cấp (Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ) ngày hôm qua. Sự rèn 
luyện cao cấp trong đạo đức một cách chính yếu là hướng 
đến sự kiềm chế những điều kiện nội tại cho thái độ và vọng 
tưởng tiêu cực và v.v... Sự rèn luyện cao cấp trong tuệ trí là 
điều tiêu trừ những vọng tưởng từ bên trong. Khi chúng ta 
nói về rèn luyện cao câp trong tuệ trí, hình thức chủ yêu của 
điều này là tuệ trí thể chứng tính không, đặc điểm của tuệ 
trí có thể cũng bao gồm tuệ giác nội quán vào trong tính vô 
thường tự nhiên của thực tại hay quán chiếu vào trong tính 
không thực chất của tự ngã. Sự rèn luyện cao cấp trong tuệ 
trí là trực tiếp thu hẹp những vọng tưởng. Nó thực sự là thuốc 
giải (một sự đối trị thực tiễn). 


Chúng ta có thể sử dụng tương tự như một hỏa tiên. Đầu 
đạn thực sự tợ như tuệ trí. Tên lửa thật sự giống như thiền 
tập, mà nó là điều thúc đây tuệ trí. Giàn phóng, điều cần thật 
là vững vàng, là tương tự với đạo đức, giới luật hay nguyên 
tắc đạo đức hoàn chỉnh. Đạo đức là nền tảng, là căn bản. 


42 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Trong sự áp dụng thực tiễn, chúng ta phải bắt đầu với đạo 
đức. Đây là bước đầu tiên — GIỚI. Trên căn bản của nguyên 
tắc đức hạnh đúng đắn, chúng ta có thê xây dựng thiền tập, 
sự rèn luyện cao cấp thứ hai - ĐỊNH. Mặc dù sự phát sinh và 
trau đồi thật sự của tuệ trí tự nó không tùy thuộc vào việc có 
một tâm thức thiền tập ồn định, nhưng nhằm đề cho tuệ trí ấy 
được hoàn hảo và phát triển như một loại đối trị trực tiếp đến 
những vọng tưởng, chúng ta cần nhân tô tâm thức thiền quán 
vững vàng. Qua sự phối hợp thiền tập và tuệ trí, chúng ta có 
thể đạt đến điều được biết như viasyana tuệ mỉnh sát hay 
quán — TUỆ. Điều này cho phép hành giả trực tiếp hướng tất 
cả những sự chú ý qua năng lực của thiền tập. 


Mặc dù chúng ta tiếp nhận quy y Phật, Pháp và Tăng, những 
điều hợp thành Tam bảo, nhưng đối tượng chính của quy y 
nên là Pháp bảo, giáo Pháp tịch tĩnh, chấm dứt hay tịch diệt. 
Vì sự tịch tĩnh chân thật, giáo Pháp là sự chấm dứt tất cả 
những tiêu cực, bằng sự tiếp nhận quy y một cách chính yếu 
trong Pháp bảo, chúng ta đã xác nhận hay ước nguyện rằng 
bằng sự chấp nhận phương thức khắc kỷ đạo đức của đời 
sống tối thiểu chúng ta đang dẫn thân trên con đường tiêu trừ 
tất cả bất thiện và bát tịnh của thân, miệng và ý. 


Những giới điều được đưa ra là Năm Giới, những điều 
mà chúng tôi đã nói trước đây. Chúng ta nên xem đức Phật 
như vị thầy thật sự, vị thầy vĩ đại. Trong quá khứ, trước tiên 
ngài cũng như chúng ta, một con người bình thường với tất 
cả những sự yếu kém của loài người. Và qua một tiến trình 
tiệm tiễn, khắc kỷ và tịnh hóa tâm thức, ngài đã giác ngộ 
hoàn toàn. Chúng ta đảnh lễ phủ phục trước ngài với thệ 
nguyện xem ngài như một gương mẫu lý tưởng và đi theo 
bước chân của ngài. 


LOẶO 





Chương Š 


TÍNH KHÔNG 


TÍNH KHÔNG * 45 


Trong Phật giáo có một sự thảo luận về điều được gỌI 
là những dấu vết của nghiệp báo. Điều chính xác là dấu vết 
nghiệp báo rõ ràng là rắc rối. Không phải là vật lý, cũng 
không phải tinh thần, nhưng gần như là hình thức của một 
năng lực, giống như một tiềm lực. Chúng ta hầu như có thể 
nói nó là một hình thức của một sự tương tục tiềm thức. Khi 
chúng ta nói về tiềm thức, đôi khi nó được hiểu trong những 
dạng thức của một hạt giống hay tiềm năng, đôi lúc nó hoàn 
toàn là một dấu vết, điều gì đây ghi khắc trong ý thức hay 
tâm thức chúng ta, những dấu vết thúc đây chúng ta hành 
động trong một cung cách nào đấy. 


Có lẻ có một cách hỗ trợ việc thấu hiểu làm thế nào 
những dấu ấn tương tục nghiệp báo này được duy trì là nhìn 
vào phương thức, mà trong ây, những ký ức thể hiện chức 
năng trong đời sống một người. Ký ức liên hệ đến sự tích 
tập kinh nghiệm mà một người đã từng có trước đây. Có một 
khoảng trống giữa kinh nghiệm thực sự và ký ức theo sau của 
nó. Phải có điều gì đấy nói kết hai thứ, kinh nghiệm trực giác 
của nó. Trái lại đến điều gì chính xác là khả năng, mà trong 
ấy những dấu vết này được lưu trữ, một số cho rằng nó là tâm 
thức cất chứa chủ yêu, A-lại-gia thức, thức thứ tám. Một số 
cho rằng nó là thức thứ sáu. 


Theo quan điểm của Tây Tạng, cấp độ cao nhất của những 
hành giả là những người nào đấy dâng hiến toàn bộ cuộc đời 
của họ đề theo đuôi giáo Pháp và tìm cầu sự tĩnh mịch. Họ 
được gọi là những con sư tử trong những hành giả. Cũng có 
thể có những hành giả là những hành giả nghiêm túc có thể 
tiếp tục theo đuổi con đường và tiễn hành tiến trình của riêng 
họ, nhưng đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cùng kiến thức của 
họ với những người khác đưa đến hình thức đời sống của 
một vị giáo thọ hay đạo sư. 


46 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Nhiều sự thực hành này đòi hỏi phải tiếp nhận một cách suy 
nghĩ, thê hiện, một lối sống nào đây, và làm những tiễn trình 
suy nghĩ này như một phần của cung cách thể hiện đời sống của 
chính họ. Điều này, không phải nói rằng bất cứ điều gì, chúng 
tôi nói ở đây là việc gì đây mà ngay cả cá nhân chúng tôi có thê 
đưa vào trong sự thực hành. Không có đề xuất nào rằng bất cứ 
điều gì mà chúng ta biết, chúng ta sẽ thê chứng được. Điều đúng 
là vào lúc khởi đầu, chúng ta cần phát triển một khái quát, một 
ý nghĩa tổng thể về phương hướng của con đường. Đây là một 
trình độ thấu hiệu của nhận thức. Chúng tôi nghĩ rằng cốt yêu 
tối thiểu có một bức hình tổng quát loại này. 


Thí dụ, nếu chúng ta muốn cất một ngôi nhà rộng, thì 
không thể có toàn bộ công trình xây dựng ngay một lần. Sự 
thực hành thật sự phải được hoàn thành từng bước căn bản. 
Điều này nói rằng tối thiểu kiến trúc sư cần có một kế hoạch 
tổng thể và một khái niệm về sự xây dựng cuối cùng biểu 
hiện như thế nảo. 


Như câu hỏi đặc thù được đề ra về nơi khởi đầu. Chúng 
tôi nghĩ điều này tùy thuộc trên tỉnh thần và khí chất của 
hành giả. Một số nên bắt đầu với sự phản chiếu trên tính 
vô thường và tính tự nhiên tạm bợ của cõi sinh tử luân hồi, 
trái lại cho những người khác có thể sự quán chiếu trên tính 
không là điểm tốt hơn đề bắt đầu. Tuy thế, đối với những 
người khác, một sự tiếp cận sùng kính hơn đối với việc tìm 
cầu mối liên hệ trong một vị thầy tâm linh có thê là truyền 
cảm hứng hơn và ảnh hưởng hơn. Điều quan trọng là một khi 
chúng ta thật sự dắn thân trên con đường tu tập, thế thì chúng 
ta nên có một sự tiếp cận bố sung hợp nhất tất cả các khía 
cạnh nhờ đấy tất cả những nhân tô chìa khóa của con đường 
được hoàn toàn. Chúng sẽ có một ảnh hưởng lũy tiễn trên sự 
chuyền hóa tâm thức của hành giả. 


TÍNH KHÔNG * 47 


Tuy nhiên có một cấp độ rất phổ biến của một sự tiếp nối 
rõ ràng trên con đường. Tầng bậc đầu tiên của sự thực tập 
nên được tập trung trên việc đối phó với những biểu hiện 
tiêu cực về vọng tưởng của chúng ta. Sự thực hành này phải 
phối hợp với sự thực hành đạo đức hay giới luật, sự thực 
hành hạn chế khỏi mười hành vi bất thiện. Nếu chúng ta nhìn 
vào những hành vi tiêu cực nào đây như sát sinh, trộm cắp, 
tà dâm v.v..., trên nhiều điểm này có một sự nhất trí giữa 
những vị thế hợp pháp của những hành vi ấy và những vị thế 
đạo đức của những hành vi ấy. Cấm chỉ sát sinh được nói là 
đạo đức và được nói là hợp pháp, tùy thuộc trên tình trạng 
của tâm thức và động cơ của con người, nhằm tránh vi phạm 
một hành động như thế. 


Nếu động cơ của chúng ta hoàn toàn đo sợ hãi những hậu 
quả pháp luật của sự giết người, thế thì, mặc dù trong thực tế, 
chúng ta kiềm chế khỏi một hành vi tiêu cực, chúng ta không 
thể nói rằng sự thực hành Phật pháp như được thúc đầy bởi 
sợ hãi những hậu quả theo luật định. Trái lại, nêu ai đấy tránh 
không làm việc giết người, không phải vì sợ hãi những hậu 
quả của luật pháp mà vì hiểu rằng một hành vi như thế là một 
việc làm tiêu cực, trong trường hợp này mới là một sự thực 
hành Phật pháp. Tuy thế, ở đây, không phải là sự thực hành 
Phật pháp sâu sắc khi động cơ vẫn là vị kỷ. Nếu một người xa 
lánh việc giết ngưỜi, do biểu lộ của động cơ thúc đây, giông 
như người ấy yêu mến sự sống của chính mình như yêu mên 
đối với người khác, điều này cũng thê và vì thế giết người là 
một hành động vô cùng nguy hại đến người ấy, đây là một 
sự thực hành Phật pháp sâu sắc. Mặc dù trong thực tế, hành 
động giống nhau trong ba trường hợp, nhưng tùy thuộc trên 
động cơ thúc đây hiện hữu nên có một sự khác nhau, cho dù 
hành vi là hợp pháp, đạo đức hay sâu sắc. 


48 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Hiện hữu hay tồn tại, được cầu thành và do nguyên nhân 
của nghiệp báo và vọng tưởng, là sự bất giác tồn tại và là 
duyên sự khô đau. Điều thiết yếu ở đây là phải có một sự thấu 
hiểu sâu sắc về sự tiêu cực của những vọng tưởng. Sự nhận định 
càng mạnh mẽ về sự tiêu cực của những vọng tưởng, thì ý chí 
năng lực của con người hay cảm giác kinh tởm về những hậu 
quả của những vọng tưởng càng mạnh mẽ hơn. 


Trong dạng thức về cố gắng để trau dồi một niềm tin 
vững chắc, trong sự tiêu cực của những vọng tưởng trong 
tâm thức của chúng ta, có lẻ cung cách tốt nhất đề làm điều 
này là liên hệ lại với kinh nghiệm cá nhân của chúng ta. Khi 
phán xét về thê trạng tâm thức của chúng ta, chúng ta có thê 
thấy rằng mỗi khi có một sự xảy ra mạnh mẽ về một cảm giác 
tiêu cực như thù ghét hay sân hận, chúng ta lập tức thấy một 
sự bất ôn trong tâm thức. Nó phá hủy sự định tĩnh, chúng ta 
có thể có, và tạo nên sự bồn chồn. Từ kinh nghiệm cá nhân, 
chúng ta có thê thấy rằng nhiều rắc rối tâm lý, mê muội và 
băn khoăn là hậu quả của những cảm xúc và tư tưởng. Thực 
tẾ, trong toàn bộ lịch sử hiện hữu của nhân loại, tỉ lệ to lớn 
từ chiến tranh đến bạo động gia đình, tất cả là một hậu quả 
trực tiếp của những phiền não và cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ. 


Tuy nhiên, nêu thâm tra mối quan hệ mà chúng ta có với 
những cảm xúc tiêu cực của chính chúng ta, chúng ta không 
tỉnh thức trọn vẹn hay không chánh niệm hoàn toàn với bản 
chất tự nhiên của chúng. Thực sự trái lại, chúng ta có khuynh 
hướng bám víu chúng. Thí dụ, nếu đối diện với một sự de 
dọa hay một sự khích động, những cảm xúc mạnh mẽ như 
sân hận sinh khởi trong chúng ta. Dường như nó cho một 
sức mạnh hay can đảm để đối diện với hoàn cảnh tương ứng. 
Gần như chúng ta bám víu một cách tự ý, những xúc tình tiêu 
cực này và theo đuôi chúng như một loại bảo vệ. Trong thực 


TÍNH KHÔNG * 49 


tế, sự sinh khởi của những cảm xúc mạnh mẽ như thế nằm 
trong việc chúng ta tạo nên tất cả những loại rắc rối. Bắt đầu 
với việc chúng ta đánh mắt cảm xúc cân xứng và đánh mắt sự 
phán xét giữa đúng và sai. Cũng thế, sự táo bạo dâng tràn mà 
chúng ta cảm thấy thường là mù quáng, và chúng ta không 
thê sử dụng nó trong một đường hướng đúng đắn. 


Chúng ta nói về viễn ly, sự viễn ly thật sự là lòng khát 
vọng chân thành trong việc tìm cầu sự giải thoát khỏi vòng 
sinh tử luân hồi. Chúng ta nói về tâm giác ngộ (Bodhicifa) 
lòng ngưỡng mộ thật sự, là để đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn 
vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Những nhân tố chướng ngại 
sự đạt đến những nguyện vọng then chốt này là vọng tưởng 
và những chướng ngại đến tuệ trí. Chỉ có tuệ giác nội quán 
trong tính không mới thật sự đối trị hay thuốc giải độc để tiêu 
trừ những năng lực chướng ngại này. 


Nói một cách phổ thông, trên cấp độ thực tiễn, những 
người không thực hành Phật pháp căn cứ trên việc họ có phải 
là một người đã tiếp nhận tam quy hay chưa. Sự khác biệt 
giữa những trường phái triết học tư tưởng Phật giáo và không 
Phật giáo, được hình thành trên căn bản, cho dù người ta tắn 
thành hay không đều được biết là Bốn Pháp Thù Thắng. 


Tắt cả những hiện tượng duyên sinh là tạm bợ, vô thường 
(chư hành vô thường), và tât cả những hiện tượng là trông 
không và vô ngã (chư pháp vô ngã). Chỉ có niệt bàn là an 


1. Tứ Pháp Bồn Mạt: The Four Excellences - The alpha and omega in 
four laws or dogmas: 

1) Tất cả các hành đều vô thường: Nothing is permanent. 

2) Tất cả các hành đều khổ: All things involve suffering. 

3) Tắt cả các hành đều vô ngã: There is no personality. 

4) Niết Bàn vĩnh tịch: Nirvana is eternal rest. 


50 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


bình thật sự (niết bàn tịch tĩnh). Điều đầu tiên của Tứ Pháp 
Bản Mạt là nhận thức rằng bất cứ điều gì là một phối hợp, 
bất cứ gì, hình thành từ nhân duyên là tạm bợ và vô thường. 
Thứ hai, bất cứ điều gì là một sản phẩm của những nguyên 
nhân nhiễm ô, trong sự phân tích cuối cùng là một hình thức 
của khổ đau (các pháp nhiễm ô là khổ đau). 


Điều thứ ba là tất cả những hiện tượng là trống không 
và vô ngã, hay tự ngã trống rỗng. Sự trống vắng của sự tự 
tồn liên hệ ở đây là một khái niệm về anaiman, vô ngã điều 
thông thường trong tất cả những trường phái Phật giáo. Dĩ 
nhiên có một hay hai trường hợp ngoại lệ, chăng hạn như 
Độc Tử Bộ”) thừa nhận một khái niệm nào đây về sự tồn tại 
thật sự của tự ngã. Tổng quát, nói một cách triết lý, tất cả các 
trường phái Phật giáo phủ nhận bất cứ khái niệm nào về một 
tự ngã (a#man) hay một nguồn gốc của linh hồn. Do thế, giáo 
lý về vô ngã là triết lý căn bản cho tất cả những trường phái 
của Phật giáo. 

Điều thứ tư, hay điều cuối cùng, là niết bàn; sự chấm dứt 
phiền não khô đau, chỉ có thể trạng hỉ lạc và hòa bình vĩnh 
cửu. Những điều này là Bốn Pháp Thù Thắng của Phật giáo mà 
chúng được chia sẻ bởi tất cả những trường phái Phật giáo. 


Như được biết rằng trong tư tưởng của tất cả những 
trường phái ngoại đạo Ấn Độ cổ xưa, họ thừa nhận một tự 
ngã (afman) hay nguồn gốc của linh hồn được nói là thường 
trụ, tự tồn, và độc lập khỏi tâm thức và thân thể cấu thành 
thực tại thường nghiệm của con người. Trong tư tưởng của 
những trường phái ngoại đạo, có một loại niềm tin linh hồn 
ngoại tại nào đấy mà nó hoàn toàn riêng biệt, tuyệt đối riêng 


2. Vatsiputriya hay Personlist schools 


TÍNH KHÔNG °* 51 


biệt, khác biệt với thân thể, tính ngẫu nhiên của con người, 
thân thể và tâm thức. Những trường phái Phật giáo hoàn toàn 
phủ nhận loại tự ngã thế đó, do thế sự nhấn mạnh là trên vô 
ngã, hay anafman. 


Cũng có một cấp độ khác đề thấu hiểu giáo lý vô ngã. Vô 
ngã được hiểu trong dạng thức của sự phủ nhận một cái ngã 
là chủ nhân ông, hay kẻ khống chế đối với những tập họp 
uân, chăng hạn như thân thể và tâm thức nhưng vẫn là một 
phần của nó. Sự bám víu này đến một cái ngã tự trị - mặc dù 
cái ngã này không hoàn toàn riêng biệt với tập họp uấn thân/ 
tâm nhưng vẫn hưởng thụ một loại tự trị nào đây - điều này 
cũng được nói là một hình thức tin tưởng trong một cái ngã 
(a£man) hay linh hồn. Những trường phái quan trọng của 
Phật giáo phủ nhận điều đó. 

Khi chúng ta nói về Bốn Pháp Thù Thắng trong Phật 
giáo, vô ngã hay vị tha cần được hiểu trong những dòng này 
chứ không nhất thiết theo những giới hạn của cái vô ngã vi 
tế được trình bày trong những trường phái Đại thừa. Những 
trường phái Phật giáo trên tổng thê phủ nhận bát cứ khái niệm 
nào về một cái ngã như độc lập với thân thể và tâm thức, hay 
những tập họp uân. Khái niệm về một cái ngã thường trụ, ngoại 
tại và đơn nhất cũng bị phủ nhận. Đây là vị thế căn bản của Phật 
giáo trên toàn bộ vấn đề cái ngã; nó phủ nhận một nguồn cội của 
linh hồn như vậy. Tuy nhiên, đến vấn đề thật sự là cá nhân con 
người, có một sự khác nhau về ý kiến trong những nhà tư tưởng 
Phật giáo. Một số vẫn cho rằng nó là toàn bộ những tập họp uấn, 
là con người chân thật. Một có thì giữ ý kiến rằng sự hiểu biết 
tinh thần, hay tâm thức là con người thật sự. 


Tắt cả những trường phái Phật giáo thừa nhận con người 
tự nó như một khái niệm, môt cấu trúc danh tự. Tuy thế, 


52 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


nhiều Phật tử tin rằng dưới cấu trúc danh tự phải có điều gì 
ây liên hệ thực sự, một con người nào đây phải được tìm thây 
dưới sự phân tích cơ bản. 


Tổng quát, hầu hết lập trường Phật giáo là định rõ con 
người với sự tương tục của tâm thức hay những tập hợp uấn. 
Trong trường hợp của Duy Thức học (C¡7/maíra), họ thừa 
nhận một sự tương tục tâm thức mà nó có một nên tảng vị 
tế, đấy là A-lại-gia thức, hay kho tàng tâm thức cơ bản. Tất 
cả những trường phái này đồng thuận một cách căn bản, một 
điều bình thường, là đề nghị phải có một con người thật sự 
về thực chất là nhân vật có thể được tìm thấy khi chúng ta 
tìm kiếm cho một sự liên hệ đẳng sau hình sắc và khái niệm 
về con người. Điều này khuyên nghị rằng những trường phái 
Phật giáo này không hoàn toàn chứa đựng khái niệm về một 
con người như một cầu trúc đơn thuần, một thực tại danh tự. 
Đúng hơn, họ tìm kiếm một loại nền tảng khách quan nào 
đây mà con người thật sự là điều ấy, để tìm một loại liên hệ 
khách quan đến hình thức và khái niệm của nhân sinh. 


Tuy thế, những tư tưởng gia Trung Quán như Nguyệt 
Xứng (Chandrakirti) và Buddhapalita phủ nhận tất cả những 
thứ đó, và tranh biện rằng không có sự cần thiết thật sự đề tìm 
kiếm một loại liên hệ nào đó cho nhận thức của con người và 
tự ngã, và tìm một thực tại khách quan nào đó có một cấp độ 
của sự tồn tại thực chất hay đặc tính bên trong. Từ quan điểm 
của Nguyệt Xứng (Chandrakirti) và Buddhapalifa, chính sự 
thôi thúc để tìm kiếm một loại nền tảng khách quan nào đó, 
trong phong cách này, gợi ra một sự một sự bám chấp đến 
một loại thực tại cụ thể nào đây. Nguyệt Xứng tranh biện 
rằng cung cách nhìn vào những thành phần của thê giới như 
thế này là xuất phát từ một sự tin tưởng trong một loại tồn 
tại có hữu hay tự tính nào đó của mọi thứ. Nếu mọi thứ có 


TÍNH KHÔNG * 53 


được một thực tại cố hữu có nghĩa rằng chúng có được một 
cấp độ độc lập. Nếu mọi thứ có được sự tồn tại có hữu, thế thì 
sẽ mâu thuẫn với tính bản nhiên, nền tảng, mà nó là tính tự 
nhiên độc lập của thực tại. Thực tẾ, những thứ ấy hình thành 
sự hiện hữu như kết quả của nhiều nguyên nhân và điều kiện 
(nhân duyên) cho thấy rằng chúng thiếu vắng sự tồn tại cố 
hữu (vô tự tính). Nguyệt Xứng phủ nhận rằng ngay cả một 
cá nhân cũng không có bất cứ một bản chất thực sự nào. Cá 
nhân con người là một cấu trúc của danh tự. 


Điều này không đưa ra giả thuyết rằng một con người 
hay tự ngã không tồn tại, nhưng con người và tự ngã thật sự 
tồn tại. [Nhưng| chúng là một thực tại danh tự, một cấu trúc. 
Mà đấy là một cấu trúc hình thành sự hiện hữu trong sự lệ thuộc 
trên căn bản của sự mệnh danh như những tập họp tâm và sắc 
của ngũ uấn. Không phải thân thể, không phải tâm thức, cũng 
không phải sự tương tục của tâm thức, cũng không phải tập họp 
uân của tâm và thân có thể được nói là con người. Con người là 
điều gì ấy lệ thuộc trên những căn bản danh tự này. 


Ngay cả, nêu một người đạt đến trình độ thông hiểu về 
vô ngã, không phải ở trình độ vi tế nhất mà ở trình độ thô sơ 
của nhận thức về sự văng mặt của tự ngã (như có được bất 
cứ một bản chất thật sự), trong chính nó sẽ có một tác động 
mãnh liệt trên đời sống cảm xúc của chúng ta. Nó sẽ lập tức 
giảm thiểu năng lực của nhiều thể trạng vọng tưởng khác 
nhau của tâm thức. 


Trong truyền thống Đại thừa, thuộc trường phái Duy tâm 
(duy thức) và Trung Quán, thêm vào giáo lý vô ngã của con 
người (nhân vô ngã), có sự thừa nhận về vô ngã của những 
hiện tượng (pháp vô ngã). Nếu chúng ta nhìn vào sự thấu 
hiểu vô ngã của những hiện tượng trong những trường phái 


54 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Đại thừa, thí dụ như của trường phái Du già hay Duy thức, 
trường phái Duy tâm, người ta tranh luận rằng nhiều khái 
niệm về thế giới mà chúng ta có, đặc biệt nhận thức về những 
thực tại vật lý, trong những sự phân tích cuối cùng không đề 
ra một thực tại khách quan nào. Chúng là những phóng chiếu 
của tâm thức. Nhận thức của điều này là sự thực chứng tính 
không của những hiện tượng ngoại tại. 


Những đối tượng vật lý mà chúng ta nhận thức thật sự 
không có một sự tồn tại khách quan, chúng là những sự phóng 
chiếu của tâm thức. Chúng ở trong ý nghĩa nối dài của tâm 
thức [sự biểu hiện của tâm thức]. Không có thực tại riêng biệt 
“ngoài kia”. Trong Du già, Duy tâm, hay Duy thức có một hệ 
thống rất phức tạp của tư tưởng mà trong ấy nhận thức của 
chúng ta về thế giới ngoại tại là được giải thích trong những 
dạng thức làm thế nào chúng là những phóng chiếu hiên hiện 
từ tâm thức của chúng ta. Chúng nói về mười lăm loại phóng 
chiếu khác nhau. Trong bất cứ trường hợp nào chúng được 
vẽ thành bốn loại dấu vết chính mà chúng làm nên sự sinh 
khởi những loại nhận thức này. Thứ nhất được nói là những 
dấu vết cho phép phát sinh những loại nhận thức tương tự. 
Thí dụ, khi thấy một đối tượng màu xanh dương, chúng ta 
nhận thức nó như một đối tượng màu xanh dương, khả năng 
này đề nhận thức một đối tượng được nói là kết quả của tâm 
thức được lưu lại từ những kinh nghiệm liên tục trước đây 
qua nhận thức của màu xanh dương. 


Những nhà Duy Thức học cũng tuyên bố rằng khả năng 
của chúng ta liên hệ đến nhận thức “xznh dương” đến những 
đối tượng xanh đương do bởi một dấu vết được gọi là nhận 
thức tạo dấu ấn. Điều này ghi lại trên tâm thức của chúng 
ta bởi những kinh nghiệm trước đây. Chúng gợi ý rằng, nếu 
chúng ta thể nghiệm tư tưởng, chúng ta khi nhận thức một 


TÍNH KHÔNG * 55 


đối tượng xanh dương, không chỉ là định rõ như màu xanh 
dương, mà cũng là chúng ta có tương quan đến nhận thức 
của màu với đối tượng xanh dương. Xa hơn nữa, nếu chúng ta 
thể nghiệm những nhận thức của chúng ta, chúng ta có khuynh 
hướng tưởng tượng giống như đối tượng xanh dương tồn tại 
một cách khách quan, như một sự liên hệ của nhận thức màu 
xanh dương và thuật ngữ màu xanh dương. Thật tế, trên một 
phương diện khác trong mối quan hệ giữa thuật ngữ và nhận 
thức trên một phương diện và đối tượng xanh dương, là thật sự 
không bị bó buộc. Không có điều thật sự khách quan trên phần 
của đối tượng xanh dương chứng minh nó đúng là căn bản của 
sự mệnh danh ấy. Tuy nhiên, điều này không nói là sự xuất hiện 
của nó như thế nào đến chúng ta, và những nhà Duy thức học 
luận rằng điều này là một nhận thức sai lầm. 


Điều này là những gì làm nên nhận thức nhị nguyên giữa 
đối tượng xanh dương và nhận thức xanh dương. Sự nhị 
nguyên này là kết quả của dấu vết nghiệp báo. Đó là những 
gì căn cứ trên gốc rễ của dòng luân hồi vô minh. - Những 
nhà Duy thức học, luận cứ triết lý căn bản của họ về vẫn đề 
có hay không có một đối tượng thực tại hay thế giới vật lý, 
có một sự giải thích khác biệt về Kinh Tuệ Trí Toàn Thiện 
(Prajnaparamitta Suras). Họ không tán thành sự giải thích 
chân thật của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajnaparamitta 
Swras). Đối với họ, chìa khóa để thấu hiểu Sự Toàn Thiện 
của Kinh Tuệ Trí căn cứ trong Kinh Giải Thâm Mật (Sưzmd- 
hinirmocana Suira), trong ấy mà chúng ta tìm thấy một sự 
thảo luận về điều được biết như Ba Luận Đề Tự Nhiên®). Đây 


3. 1- Biến Kế Chấp - (tính tự nhiên quy định) - Vì quên lãng và thành 
kiến nên chúng ta thường phú lên thực tại một lớp cố chấp, vì vậy thực 
tại bị mang màu sắc “Biến Kế Chấp. ” Biến Kế Chấp là cải thấy sai lầm 
về fhực tại, cho rằng thực tại là những thực thể tách biệt, những cải ngã, 


56 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


là Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thật Tính. 


Những nhà Duy thức học diễn giải giáo nghĩa của Kinh 
Tuệ Trí Toàn Thiện luận rằng chúng ta không thể tiếp nhận 
chúng từng chữ một như một sự thừa nhận trực giải, vì như 
thế nó sẽ đi đến một hình thức của chủ nghĩa hư vô như chúng 
ta sẽ phủ nhận bất cứ một khái niệm đồng nhất nào. Những 
nhà Duy Thức học vì thể tái diễn giải lời tuyên bố trên rằng 
tất cả những hiện tượng là trống không, tất cả những hiện 
tượng là thiếu văng đặc tính, bằng sự giải thích khái nệm về 
đặc tính một cách khác biệt trong những phạm vi khác nhau. 
Thí dụ, khi thảo luận Hiện Tượng Tướng Vô Tính hay Biến 
Kế Sở Chấp Vô Tính, chúng ta có thể thấu hiểu nó trong 
dạng thức tự định nghĩa những đặc tính và v.v... 


nguyên nhân của sự phân biệt, kỳ thị, giận hờn. Đề đối trị Biến Kế Chấp, 
hành giả nên quán niệm tự tánh Y Tha Khởi, tức là sự tương duyên của 
vạn hữu trong quá trình sinh diệt. 

2- Y Tha Khởi - (tính tự nhiên phụ thuộc) - Y Tha Khởi cân được sử 
dụng như một dụng cụ quán chiếu chứ không được nhận thức như một 
triết thuyết. Có chấp vào Y Tha Khởi như một hệ thông khái niệm thì sẽ 
bị mắc kẹt. Quản chiếu Y Tha Khởi là đề thực chứng thực tại, để thể nhập 
thực tại chứ không phải là để bị kẹt vào Y Tha Khởi, cũng như chiếc bè 
được dùng để qua sông, chứ không phải để vác trên vai. Ngón tay chỉ 
trăng chứ không phải là mặt trăng. 

3- Viên Thành Thực Tánh - (tính tự nhiên chân thật tối thượng của 
thực tại) - là một từ được dùng để chỉ thực tại khi thực tại đã được thoát 
khỏi màn Biến Kế Chấp. Viên Thành Thực Túnh có nghĩa là thực tại là 
thực tại, nó siêu việt khải niệm; bắt cứ khải niệm nào cũng không miêu 
tả được thực tại, dù cho đó là ý niệm Y Tha Khởi. Để chắc chắn hơn, 
Duy Thức Học đề ra Tam Vô Tánh hâu dung hòa với Tam Tự Tánh, và để 
người học Duy Thức không bị mắc kẹt vào Tam Tự Táúnh. Tam Vô Túnh 
là tỉnh túy của giáo lý Phật Giáo Đại Thừa. (Trích từ Buddhist Glossary 
— Người dịch). 


TÍNH KHÔNG * 57 


Họ luận rằng sự nhận thức thế gIỚI. ngoại tại sinh khởi 
như kết quả của những dâu vết (hạt giống) hiện hữu trong 
tâm thức. Họ nói về những loại dấu vết khác nhau. Những 
dấu vét cho sinh khởi nhận thức về những đối tượng và những 
dấu vết cho sinh khởi những nhận thức vọng tưởng và v.v... 
Trong những văn bản Duy Thức học, chúng ta tìm thấy một 
tiến trình rất phức tạp của lý trí mà trong ấy họ diễn tả trong 
dạng thức của Bốn Con Đường hay Bốn Tầng Bậc trong sự 
đòi hỏi của một người cho sự thấu hiểu chân lý tối hậu qua 
phân tích danh tự, sự tham khảo, nhận dạng, và những đặc 
tính. Vì thế chúng ta đến tại điểm cuối cùng nơi mà nhận 
thức của chúng ta về thực tại thường nghiệm, thực tại bên 
ngoài như có được một loại tồn tại khách quan nào đây, và 
đó là trong sự phân tích tối hậu một vọng tưởng. 


Chính nhận thức của sự chấp trước tại một loại tin tưởng 
nào đấy trong sự nhị nguyên này của chủ thể và đối tượng là 
nền tảng của vô minh. Việc vượt thăng tính nhị nguyên này 
xảy ra qua sự thực chứng về sự vắng mặt của tính nhị nguyên 
giữa chủ thể và đối tượng. Vì thế, đối với những nhà Duy 
Thức học, việc văng mặt của tính nhị nguyên chủ thể / đối 
tượng là tính không tối thượng, chân lý tối hậu. 


Bắt chấp vị trí giá trị của trường phái Duy Thức học, sự 
hiểu biết thế này về tính bản nhiên của thế giới ngoại tại rõ 
ràng có một giá trị rất cao trong tâm lý trị liệu, và giá trị giải 
thoát. Đây là trong ý nghĩa mà sau khi phủ nhận bắt cứ khái 
niệm về một loại nguồn sốc linh hồn bắt biến, ngoại tại rồi 
thì khi chúng ta chuyên sự tập trung của mình đối với tính 
bản nhiên của thế giới ngoại tại và bắt đầu nhìn chúng trong 
một sự phân tích rốt ráo như một kết quả của sự phóng chiếu 
từ chính tâm thức chúng ta, điều này trong tự nó sẽ có một 


58 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


tác động to lớn trong việc giảm thiểu cường độ của sự chấp 
trước của chúng ta đối với thế giới ngoại tại. Một khi chúng 
ta đã thể nhận sâu như thế, những gì chúng ta nhận thức thực 
ại “ngoài kia” như một sự sáng tạo của tâm thức, nó sẽ tự 
động ảnh hưởng [đến] một sự suy giảm sức mạnh chấp trước, 
mãnh lực bám víu, đến sự tồn tại thực sự “ngoài kia”. Chúng 
ta không thể phủ nhận giá trị giải thoát của giáo thuyết Duy 
Thức học. 


Theo quan điểm của Trung Quán luận với vị thế của Duy 
Thức luận là, trong một ý nghĩa nào đấy họ chỉ là đang ở nửa 
chặng đường. Họ có thê phủ nhận thực tại khách quan hay 
bản chất của thế giới ngoại tại, nhưng trong tiến trình phủ 
nhận tính nhị nguyên giữa chủ thể và đối tượng, họ chấm dứt 
sự củng có sự tồn tại của ý thức và tâm thức để lại một loại tồn 
tại hay thực tại tuyệt đối hay bản chất tâm thức. Theo quan điểm 
của Trung Quán tông, thậm chí loại tin tưởng này trong sự tồn 
tại của tâm và ý, sẽ có sự ảnh hưởng làm thui chột chúng ta như 
là nó có thể hướng đến nhiều tùy phiền não. 

Trong tư tưởng Trung Quán luận, chúng ta có thể thấy 
rằng bởi vì không có tuyên bố rõ ràng trong phần của Long 
Thọ đến vấn đề của việc thế giới ngoại tại hay vật lý có 
sở hữu một loại thực tại khách quan nào đó hay không, có 
một ý kiến chia rẽ. Thí dụ, một trong những luận giải sớm 
nhất về Long Thọ, Thanh Biện® đã cho rằng không cần thiết 
phủ nhận thực tại khách quan của thế giới ngoại tại. Mặc dù 
chúng ta có thê cho rằng tất cả các hiện tượng vạn pháp trong 
sự phân tích tối hậu là trống văng sự tồn tại độc lập, không 


4. Bhavaviveka: Phát ngôn nhân của Trung Quán Tông (490-570 
AD), từ Nam Ấn. Ngài đến Ma Kiệt Đà học hỏi với Long Thọ. Ngài trở 
về quê và sáng lập Trung Quán Tông Độc Lập Biện Chứng Phái. 


TÍNH KHÔNG ° 59 


cân phủ nhận một cách hoàn toàn một mức độ nào đây của 
thực tại khác quan đên thê giới ngoại tại. 


Cũng có những tư tưởng gia khác của Trung Quán Tông 
như Tịch Hộ®) và Liên Hoa Giới9), những người cùng chia sẻ 
nhiều lý thuyết của trường phái Duy Thức học. Một cách đặc 
biệt, họ phủ nhận thực tại khách quan của thế ĐIỚI ngoại tại, 
trong khi hợp nhất loại tuệ gián nội quán ấy vào trong toàn 
bộ quan điểm của Trung Quán Tông mà trong sự phân tích 
tối hậu cả chủ thê và đối tượng là trống rỗng sự tôn tại độc 
lập. Có một sự bất đồng ý kiến hoàn toàn trong những nhà tư 
tưởng Trung Quán. 


Tuy nhiên, có một hệ thống thứ ba diễn giải tư tưởng 
của Long Thọ đại diện bởi những người như Buddhapalita®), 


5. Sanfaraksita - Tịch Hộ - Một nhà triết học Phật giáo người Ấn Độ, 
được nồi tiếng nhờ tác phẩm “7bát Yếu về Chân Lý.” Ngài được truyền thống 
Phật giáo Tây Tạng xem như là một trong ba người đã giúp thiết lập Phật 
giáo trên xứ tuyết này. Cùng với Trisong Detsen và Padma Sambhava, ngài 
đã thành lập tự viện đầu tiên ở Tây Tạng tên là Samye. Có thê nói rằng Tịch 
Hộ và Liên Hoa Giới tiêu biểu cho sự dung hợp của học thuyết 7rng Quán 
và Duy Thức Luận, và vì thê không thê gọi họ thuộc phái Trung Quán chân 
chính. Ông viết bộ Chân Lý Khái Yếu, trong khi một đệ tử nôi tiếng của ông 
là Liên Hoa Giới đã viết bộ “Minh Giải Chân Lý Khái Yếu” đề chú giải một 
cách tinh tường về chân lý khái yếu của ông. 

6. Kamalasila - Liên Hoa Giới - Một trong những đại biêu quan trọng 
của trường phái Trung Đạo vào thế kỷ thứ tám. Ông đã đóng vai trò cực kỳ 
quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triên trường phái này trên 
đất Tây Tạng. Ông là một trong những đệ tử nổi tiếng của Tịch Hộ. Có thể 
nói rằng Tịch Hộ và Liên Hoa Giới tiêu biểu cho sự dung hợp của học thuyết 
Trung Quán và Duy Thức Luận, và vì thế không thể gọi họ thuộc phái Trung 
Quán chân chính. Liên Hoa Giới đã viết bộ “Minh Giải Chân Lý Khái Yếu.” 
để chú giải một cách tỉnh tường về chân lý khái yếu. 

7. Buddhapalita: Một trong những đại biểu quan trọng của trường 
phái Trung Đạo vào thế kỷ thứ năm. 


60 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Nguyệt Xứng và Tịch Thiên, ba đại biểu chủ yếu của hệ tư 
tưởng này, những người xa rời hoàn toàn trường phái Duy 
Thức cũng như sự giải thích của Thanh Biện, Tịch Hộ và 
Liên Hoa Giới. Họ khác với trường phái Duy Thức [cũng] 
như những luận sư của Duy Thức và làm một sự phân biệt 
giữa sự không thực của thế giới vật lý ngoại tại và sự tồn 
tại chân thật của tâm thức. Buddhapalita, Nguyệt Xứng, và 
những người khác nữa phủ nhận điều này. Họ luận rằng giông 
như trường phái Duy Thức, khi đưa ra khái niệm thế giới vật 
lý ngoại tại như được bao gồm những cấu trúc nguyên tử 
trong dạng thức của tính tự nhiên, bất khả phân và giới hạn 
của nguyên tử, đến một sự phân tích tỉ mỉ rằng cuối cùng 
chính khái niệm của thực tại vật lý hướng đến sự biến mất. 
Buddhapalira và Nguyện Xứng luận răng chúng ta có thê áp 
dụng sự phân tích tàn hoại cùng loại đến ngay cả những sự 
kiện tỉnh thần như tâm ý. Điều này được hoàn tất bằng sự 
đưa ra những sự kiện này đến những sự phân tích trong dạng 
thức của những thành phần của chúng, những lớp tạm thời 
của sự tương tục của tâm ý. Khi đưa tâm ý đến loại phân tích 
này, chúng ta một lần nữa bắt đầu đánh mắt chính khái niệm 
về điều gì chính xác là sự kiện tinh thần. Họ luận rằng không 
cần phân biệt giữa thế giới ngoại tại và tâm ý khi mà có sự 
tồn tại có hữu (hay có tự tính). 

Tương tự, họ khác với những người như Thanh Biện 
(Bhavaviveka) do luận rằng cuối cùng ông tin tưởng trong 
một loại bản chất tự nhiên nào đây mà có thê là sáng tạo một 
cách hợp lệ bởi tâm ý. Trái lại những người như Buddhapal- 
ta và Nguyệt Xứng (Chandrakirri), phủ nhận điều này, luận 
rằng không có điều gì trong một nhận thức thông thường mà 
không bị nhiễm ô bởi nhận thức của bản chất thực tại. Chỉ 
khi chúng ta đạt đến tâm vô phân biệt, sự thực chứng trực 


TÍNH KHÔNG * 61 


nhận về tính không mà chúng ta mới có thể đạt đến một thể 
trạng tâm thức hoàn toản tự tại với những sự nhiễm ô hay 
vọng tưởng. Do thế, Nguyệt Xứng và Buddhapalita luận rằng 
bởi vì một hình thức của nhận thức là lừa đối (vọng chấp) không 
nhất thiết có nghĩa là nó không có giá trị. Chúng ta có thể có một 
nhận thức về một đối tượng nhưng cùng lúc, trình độ nhận thức 
có thê có một cấp độ về sự lừa dối hay vọng tưởng. 


Điểm mà Buddhapalita và Nguyệt Xứng đang nói là cho 
đến khi mà chúng ta không chống nổi sự cám dỗ đề tìm một 
loại nền tảng khách quan cho nhận thức của chúng ta, tìm 
kiếm một thực thẻ tồn tại thưởng thức một thực thê bản chất 
“ngoài kia”, thê thì chúng ta vẫn ở dưới năng lực của chấp 
thủ, bám víu đến một loại tồn tại thực sự nào đây, một loại 
tồn tại có hữu. Do thế, chúng ta có thể có một thế giới quan 
có căn cứ trong phạm VI giá trỊ quy ước (thế đề), nơi mà 
chúng ta không thể tìm ra một loại nền tảng thiết yêu. Chúng 
ta có thê thấu hiểu những nhận thức của chúng ta ở trình độ 
quy ước (thế đế) nơi mà nhân quả hay chủ thể và đối tượng 
có thể được chấp nhận trong những dạng thức liên hệ. 


Chúng ta có thê xác định tối thiêu năm mức độ khác nhau 
của tính không hay vô ngã. 


1- Đầu tiên là tính không của một linh hồn mà nó được 
nói là thường trực cô định trọn vẹn đặc thù, v.v... 


2- Thứ hai là sự văng bóng của tự ngã như một loại thực 
tại vật chât. 


3- Thứ ba tính không của chủ thể/đối tượng nhị nguyên. 


4- Thứ tư là tính không của một loại thực thê bản chất mà 
nó không phụ thuộc trên nhận thức của tâm. 


5- Trình độ thứ năm của tính không là tính không của 


62 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


trường phái Hệ Quả Trung Quán mà nó là tính không của sự 
tôn tại cô hữu (vô tự tính). 


Khi chúng ta nói về tính tự nhiên vô ngã của thực tại hay 
tính không, có nhiều trình độ khác nhau về thấu hiểu, năm 
cấp độ đã được thấy rõ ở đây. Nếu chúng ta nhìn vào năm 
trình độ khác nhau này về tính không, mặc dù chúng đều 
bình đăng trong sự thê hiện một nhận thức của sự thấu hiểu 
về tính không, sự khác biệt là trong khi chúng ta có thể nhận 
ra trình độ thứ nhất, điều này không bảo đảm rằng chúng ta 
không bị rơi vào sự cám dỗ của chấp thủ ở sự tồn tại thật 
sự. Thí dụ, chúng ta có một nhận thức về sự văng bóng của 
một linh hồn, một sự thực thể thường còn bất biến, trong khi 
cùng lúc chúng ta có thể tiếp tục giữ lấy một niềm tin tưởng 
về một thực thê vật chất của tự ngã. Ngay cả nếu chúng ta đã 
nhận ra sự thiếu văng của một thực thê vật chất của tự ngã, 
chúng ta có thê tiếp tục tin tưởng trong một thực tại thường 
nghiệm về một thế giới vật lý, như có một loại tồn tại độc 
lập nào đấy. 


Điều này gợi ý rằng ngay cả nếu chúng ta đạt đến trình 
độ thứ nhất, thứ hai hay thứ ba của sự thể nhận tính không, 
chúng ta vẫn không tự đo khỏi sự bám víu hay chấp trước tại 
một loại nào đây của sự hiện hữu hay luân hồi về bản chất. 
Do thế, chúng ta sau đấy không hoàn toàn tự do hay giải 
thoát khỏi cơ cầu nguyên nhân của sự sản sinh trong cảm xúc 
tiêu cực, như dính mắc. Trái lại, nếu chúng ta đã thê chứng 
trình độ cao nhất của tính không, tính không của sự tồn tại 
cô hữu (vô tự tính), và nó đầy khí lực và sống động mạnh mẽ 
trong tâm thức, nó thật sự loại trừ không chỉ bất cứ khả năng 
hay bất cứ không gian nào cho bám víu hay chấp trước ở bất 
cứ khái niệm nào về bản chất tồn tại. Điều này cho thấy rằng 
những trình độ sau là vi tế hơn những trình độ ban đầu. 


TÍNH KHÔNG * 63 


Trên nền tảng nào mà khi chúng ta đạt đến sự kết luận 
rằng không có điều gì thật sự sở hữu sự tồn tại có hữu (tự 
tính)? Chúng ta có thể liên hệ điều này đến kinh nghiệm riêng 
của chúng ta. Trong nhận thức sỉ mê của chúng ta về thế giới, 
hay một nhận thức về một đối tượng thường nghiệm, chúng 
ta hướng đến tin tưởng trong một thực tại cố hữu của những 
điều này giống như chúng thật sự tồn tại “øgoài kia”. Chúng 
ta cảm thấy rằng là hiện tướng rõ ràng mà chúng ta có thể 
chỉ ngón tay mình vào đối tượng. Khi chúng ta thâm tra một 
cách cân thận và khảo sát kỹ lưỡng cho những gì nó là, thế 
rồi đối tượng bắt đầu biến mắt. 

Tuy nhiên, điều này không phải để gợi ý rằng không có điều 
gì tồn tại. Về sự hiển hiện trong thế giới, chính kinh nghiệm 
quán chiếu trực tiếp của chúng ta chứng tỏ đến sự tồn tại của 
chính mình như những chúng sinh; và cũng là sự phản ứng của 
chúng ta, những đối tượng trong thê giới chúng ta chứng tỏ sự 
tồn tại của thế giới chung quanh chúng ta. Câu hỏi là nêu mọi 
thứ không thể tìm thấy được sự tồn tại khi chúng ta thâm tra 
tính bản nhiên căn bản của chúng, nhưng nếu cùng lúc ấy, kinh 
nghiệm quán chiếu của chúng ta gợi ý rằng chúng thật sự tồn tại, 
trong ý nghĩa nào chúng ta có thê thấu hiểu chúng như là tồn tại? 
Vì thực tại khách quan, với một loại tồn tại độc lập nào đây, trở 
nên hoàn toàn không thê đứng vững được, điều này đề lại duy 
nhất một sự lựa chọn, đó là để nói sự tồn tại của mọi thứ phải 
được thấu hiểu ở trình độ danh tự như thực tại danh tự. 


Một khi chúng ta đã đạt được loại thâu hiểu này, sự tồn tại 
của những hiện tượng, sự vật, sự kiện, có thê được thấu hiểu 
chỉ trong những dạng thức của một thực tại danh tự, chúng ta 
lại tập trung trên sự chú ý đến tự ngã của chúng ta và những đối 
tượng chung quanh chúng ta, rồi thì chúng ta sẽ nhận ra điều 
này không phải là việc chúng ta có khuynh hướng nhận thức 


64 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


chính chúng ta và thế giới như thế nào. Qua tiến trình loại này 
của phân tích, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng mặc dù thế 
giới và chính chúng ta xuất hiện là giống như chúng có được 
một loại tồn tại độc lập nào đấy, nhưng trong thực tế nhận thức 
này là sai lầm hay là vọng tưởng. 


Về sự ứng dụng những hình thức lý trí để đạt đến một loại 
kết luận như thê, chúng ta tìm thấy trong Trưng Quản Luận 
lý đo tìm kiếm sự vắng mặt của sự đồng nhất và khác nhau. 
Như một kết quả sự phân tích dài lâu của chúng ta, khi chúng 
ta đạt đến một sự ' thuyết phục nào đó rằng sự vật và sự kiện 
rõ ràng là trồng rỗng, sự tồn tại có hữu (vô tự tính), chúng ta 
đi đến một điểm mà sự thông hiểu của chúng ta với điều này 
thật vững vàng. Như một kết quả của sự thuần thục lâu dài 
với loại thấu hiểu này, có thê đạt đến tại một điểm mà nhận 
thức hay sự thực chứng của chúng ta sẽ tự tại, hoan hỷ giống 
như nó là sự vắng mặt đơn thuần [của đồng nhất và dị biệt]. 


Mặc dù chúng tôi không gợi ý rằng sự thực chứng về tính 
không đòi hỏi sự đạt đến tịch tĩnh bất biến, tam muội hay 
chính định, nhưng điều đường như rằng thật sự là nếu không 
đạt đến tịch tĩnh bắt biến, chính định hay tam muội, sự thực 
chứng của chúng ta về tính không không thể thật sự tiễn bộ 
nhiều. Điều đường như đúng thật sự là sự tin chắc của chúng 
ta trong tính không của sự tồn tại bản chất hay tồn tại cô hữu 
(tự tính), chúng ta càng giải thoát hơn khỏi những hình thức 
của chấp thủ và bám víu vào những đối tượng và tự ngã. Do 
vậy, chúng ta cũng bắt đầu cởi trói những tiến trình giam 
hãm thông thường mà bởi vì đó mà chúng ta hướng tới chấp 
thủ vào mọi việc và đối tượng với sự dính mắc mạnh mẽ và 
những phản ứng của cảm xúc. 


Cũng thế, điều dường như thật sự là nếu chúng ta thâm 
tra tính tự nhiên của nhiều vọng tưởng và phiền não của tâm 


TÍNH KHÔNG * 65 


thức, chúng ta thấy một sự chấp thủ mạnh mẽ vào đối tượng 
của cảm xúc đó, cho dù nó là tham dục, thủ hận, hay ái luyến. 
Bắt cứ sự thông hiểu về tính không, sẽ có một ảnh hướng 
trực tiếp trên việc xói mòn vọng tưởng. Sự thông hiểu này 
cắt ngang trái tim của sự tồn tại có hữu của đối tượng vọng 
tưởng của chúng ta. Mặt khác, nêu chúng ta nhìn vào những 
thể trạng tích cực của tâm thức, chúng tự do khỏi những sự 
bám víu và chấp thủ này; do thế, sự thê chứng tính không 
không thê làm tổn hại [những thể trạng tích cực] mà lại tăng 
cường những thể trạng tích cực. 


Có phải là toàn bộ sự thấu hiểu và những tiến trình tư 
tưởng đi đôi với tính không làm xói mòn thực tại quy ước của 
thế gian (thế đề), thực tế kinh nghiệm hằng ngày của chúng 
ta hay không? Trong sự liên hệ này, Đạo sư Tông Khách 
Ba đã đưa ra một điểm quan trọng trong Ba Phương Diện 
Chính Yếu của Con Đường Giác Ngộ là ngài nhắc nhở chúng 
ta rằng đối với việc phát biểu phổ quát trong tất cả những 
giáo lý đấy là khái niệm về hiện tướng chính nó xua tan cực 
đoan không tồn tại (chấp không) và khái niệm về tính không 
chính nó xua tan cực đoan tồn tại (chấp có). 


Buddhapalita, thật sự tổng kết vị trí của Trung Quản 
Luận, trên vấn đề làm thế nào sự thấu hiểu về tính không 
thúc đây sự tin tưởng của chúng ta trong hiện thực của thế 
giới giả huyễn, đời sống quy ước hằng ngày. Ngài tổng kết 
những điểm tuyên bố trong một đoạn nỗi tiếng của Căn Bản 
Trung Quán Luận Tụng của Long Thọ. Trong ấy, Long Thọ 
tuyên bố rằng bất cứ điều gì là duyên sinh được giảng là 
trống rỗng hay tính không và điều này lệ thuộc vào tên gọi 
(danh xưng). Đây là con đường trung đạo. Buddhapalita giải 
thích ở đây răng sự thông hiểu thật sự của chúng ta về tính 
không phải xảy ra trong những dạng thức của duyên khởi. 


66 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Hầu như chúng ta có thể nói rằng có một sự tạo dựng giữa 
duyên khởi và tính không. Sự thật sự lệ thuộc của mọi vật và 
mọi sự kiện trong tự nó gợi ra tính không của sự tồn tại độc 
lập hay sự tồn tại có hữu. Sự kiện rằng mọi vật là trống rỗng, 
sự tồn tại cô hữu gợi ý chính tính tự nhiên lệ thuộc ấy. Do vậy, 
trong một ý nghĩa nào đây, chúng ta là hai mặt của cùng một vật, 
hai cung cách nhìn khác nhau vào cùng một vật. Do thế, Bud- 
dhapalita đã từng đề nghị một cách thấu hiểu những giáo huấn 
của Long Thọ về tính không trong một cung cách đặc biệt, nơi 
mà tính không và duyên khởi là đồng đăng với nhau. 


Khi chúng ta đã phát triển một sự thông hiểu như thế, 
điều ấy nói rằng chính nhận thức về hiện tướng xua tan cực 
đoan không tồn tại (chấp không) và chính khái niệm về tính 
không đây lùi cực đoan tôn tại (chấp có). Điều xảy ra ở đây 
là một tiễn trình đảo ngược về những gì thông thường trong 
những trường phái tư tưởng khác, bởi vì hiện tướng đề ra một 
cung cách liên hệ với thế giới mà điều ấy là trong thực tại 
danh xưng (tên gọi). Do bởi điều này nó phủ nhận bất cứ một 
hình thức tồn tại bản năng và bởi vì tính không được thông 
hiểu trong những dạng thức của duyên khởi, cho nên chính 
khái niệm tính không gợi ý sự vật thực sự tồn tại. 


Những gì thật sự là tiêu chuẩn bởi điều mà chúng ta có 
thê xác quyết sự vật gì ây tôn tại hay không? Ở đây, chúng ta 
có thê phân biệt ba tiêu chuân: 

I- Thứ nhất là một đối tượng của ý thức hay kiến thức mà 
nhận thức của nó tôn tại. 

2- Thứ hai là quy ước được biết là không mâu thuần bởi 
một khái niệm giá trị khác. 


3- Tiêu chuẩn thứ ba được dùng là một sự quy ước như 


TÍNH KHÔNG * 67 


thê, không bị phủ nhận bởi một phân tích căn bản, mà nó 
thâm tra vào trong khuôn mẫu thật sự của sự tôn tại. 


Nếu lấy thí dụ của sừng thỏ, chúng ta có thể có một khái 
niệm về điều này. Chúng ta có thể có hình ảnh của nó và 
chúng ta cũng có thê dùng những thuật ngữ như sừng thỏ. 
Mặc dù khái niệm có thê hiện hữu, nhưng chúng ta không 
thê nói rằng sừng thỏ là thật, như nhận thức của sự không tồn 
tại của sừng thỏ sẽ trực tiếp mâu thuần với hình ảnh của một 
con thỏ có sừng. Tiêu chuẩn thứ ba cần thiết, bởi vì một triết 
lý nào đó, đòi hỏi chăng hạn như A-lại-gia thức, kho tàng của 
tâm thức, và khái niệm về tự ngã là những khái niệm được 
thừa nhận như một kết quả của tư tưởng triết học lý trí. Do 
vậy, nếu những thứ này là thật, chúng phải có thể đứng vững 
với sự phân tích căn bản, tuy thế, điều này không là thế. Đây 
là trên căn bản của ba tiêu chuẩn này mà chúng ta có thê 
quyết định điều gì đấy là tồn tại hay không. 


Nguyệt Xứng đã có gắng để đưa ra một sự thông hiểu về 
bản chất tự nhiên của sự tồn tại dựa trên đó, không có một sự 
tin tưởng nào về sự tồn tại có hữu được thừa nhận, mà cùng 
lúc chúng ta có khả năng làm một sự phân biệt thật sự quan 
trọng giữa một thực tại sai lầm và một sự tồn tại thật sự. Một 
thí dụ, sự khác biệt giữa một người mộng và một người thật. 
Chúng ta phải có một cách phân biệt giữa hai người này. 
Đây là căn bản triết lý của Nguyệt Xứng, nơi mà một cung 
cách của thấu hiểu sự tồn tại được phát triên mà nó sẽ không 
liên hệ đến việc thúc đây một sự tin tưởng vào trong một loại 
thực tại bản nhiên nào đó của mọi sự vật và sự kiện. 

Nó là căn bản của sự phát triển một tuệ giác nội quán, 
trong tính không thậm thâm, chúng ta có thê đạt đến sự giải 
thoát khỏi vòng luân hồi bằng sự phá hủy nền tảng sỉ mê và 


68 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


những thể trạng bắt nguồn vọng tưởng của tâm thức. Khi 
được bổ sung đầy đủ bởi tâm giác ngộ (bodhicita), chúng 
ta có thể đạt đến giác ngộ hoàn toàn qua sự thực tập về tính 
không. Vì thế với giáo huấn này, Ba Phương Diện Chính Của 
Con Đường Giác Ngộ của Tông Khách Ba, chấm dứt với 
một lời cỗ vũ tuyệt vời đề thực hành được đọc như sau, “Này 
con, khi con nhận ra những chìa khóa của Ba Phương Diện 
Chính Của Con Đường như chúng thật sự là, hãy tìm một 
nơi tĩnh mịch và phát triển nỗ lực mạnh mẽ và nhanh chóng 
đạt đến mục tiêu sau cùng”. Đây là một lời khuyên khích mà 
chúng ta cân tiếp nhận. 


LOẶO 








Chương 4 


NĂNG LỰC 
VĂN THÙ GIA TRÌ 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 71 


Vấn đề chủ yếu của Những Thi Kệ Căn Bản Trung Đạo 
của Long Thọ là tính không. Ý nghĩa then chốt của tính 
không, như chúng ta đã nói hôm qua, là tính không trong 
những dạng thức duyên khởi. Trong những dòng kệ bồ ích của 
Long Thọ tôn xưng đức Phật như một người thâm thúy về giáo 
lý duyên khởi với sự tinh thông vĩ đại. Do thế, Long Thọ tán 
dương đức Phật như một vị Thầy vô song. Trong giáo huấn đạo 
Phật, về nguyên lý duyên khởi, là rất quan trọng. 


Trong Kinh Nhân Duyên (Pratityasamufpada Sufra), đức 
Phật tuyên bồ rằng bất cứ ai thấy được tính bản nhiên của 
duyên khởi là thấy Pháp bảo, thấy Như Lai, thấy Phật bảo. 
Chúng ta có thể thấu hiểu lời tuyên bố này rằng bất cứ ai 
thấy tính bản nhiên của duyên khởi sẽ lĩnh hội tính bản nhiên 
của Pháp bảo ở nhiều trình độ khác nhau. Thí dụ, khi chúng 
ta thông hiểu nguyên lý của duyên khởi trong dạng thức của 
nguyên nhân và hiệu quả, trong trường hợp này, ý nghĩa về 
sự hiểu biết tính bản nhiên của Pháp bảo có thê được hiểu 
trong dạng thức ý nghĩa của luật nhân quả. Trên căn bản này, 
chúng ta có thê xây dựng một nền tảng vững vàng cho một cung 
cách nguyên tắc đạo đức của đời sống và quan điểm đúng đắn 
này về luật nghiệp báo được nói là một cấp độ chính kiến của 
Pháp bảo, một quan điểm đúng đắn về giáo Pháp. 


Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận ý nghĩa của duyên khởi 
ở một trình độ cao cấp hơn thế nữa, nơi mà chúng ta thấu 
hiểu duyên sinh, không chỉ trong hình thức của nhân và quả, 
mà cũng là phụ thuộc trong những dạng thức của việc mọi 
thứ là thế nào, trong sự phân tích tối hậu phát khởi trong mối 
quan hệ đến sự liên hệ đa dạng phức tạp của tác động qua lại 
giữa tên gọi, nhãn hiệu và v.v..., rồi thì cấp độ này của sự 
thấu hiệu về nhân duyên đưa chúng ta đến một sự thông hiểu 
về tính không một cách trực tiếp. Do vậy, sự nhận thức về 


72 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


tính bản nhiên của giáo Pháp sẽ ở tại một trình độ sâu sắc hơn. 

Như lai nghĩa là đã đến đi như thế”. Thể trạng Phật quả, nêu 
thấu hiểu trong lời lẽ của một tuyên bồ nơi mà tất cả những phức 
tạp của nhận thức và tất cả những hình thức của nhị nguyên đã 
được tịch tĩnh trong một thê trạng thanh tịnh, một thể trạng hoàn 
toàn hòa bình và hỉ lạc, thế thì chúng ta có thể nói rằng Phật quả 
là một thể trạng đã đến đi như thế trong Pháp thân (Dharmak- 
aya). Từ quan điểm này, Như lai có thể được hiểu trong dạng 
thức của Pháp thân, Thân thê chân thật, Thực tại Phật thân. Nếu 
chúng ta hiểu Như lai như đến hơn là đi, thế thì Như lai được 
hiểu như Sắc thân (#pakaya), hóa thân vật lý hay sự ứng thân 
từ nguồn gốc của Pháp thân. Như lai hay Phật quả có thể được 
hiểu cả trong hình thức của Thân Thê Chân Thật và cũng trong 
dạng thức của Thân Thể Vật Lý. 


Nguyên lý duyên sinh ở trình độ phổ thông là nền tảng 
căn bản của tất cả những trường phái của Phật giáo. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta thông hiểu nguyên lý duyên sinh ở trình 
độ vi tế trong những dạng thức của tính không, thế thì nó là 
nền tảng của những trường phái tư tưởng Trung Đạo, Ä⁄2đ- 
hyamika. Một sô người trong chúng ta có thể quen thuộc ở 
đây khi chúng tôi giới thiệu giáo huấn của đức Phật tuyên bố 
rằng trong quan điểm triết học của nguyên lý duyên khởi là 
chìa khóa của giáo lý đạo Phật và sự thực hành bất bạo động 
là cung cách thực hành của một hành giả Phật giáo. 


Căn bản cho việc tiếp nhận một cung cách cư xử hay 
phương pháp tác động hỗ tương với những người khác, 
những người Phật tử nói rằng bởi sự tiến hành trong hành vi 
tôn hại, chúng ta đi ngược lại với ý muốn của đức Phật. Mà 


1. Như lai giả vô sở tùng lai điệc vô sở khứ cố danh Như lai (kinh 
Kim Cương) 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 73 


căn bản là vì mọi thứ liên hệ hỗ tương, mọi thứ hình thành 
như kết quả của nhân duyên, và vì nền tảng sự khát vọng của 
chúng ta là đề tìm cầu hạnh phúc xa tránh khổ đau, chúng ta 
nên tránh những nhân duyên đưa đến khổ đau. Chúng ta nên 
tiếp nhận những nhân duyên đưa đến hạnh phúc. Vì thế, căn 
bản của nguyên lý duyên khởi, cung cấp nhân tố căn bản đê tiếp 
nhận sự thực hành Phật giáo về bất bạo động và không tồn hại. 


Nghi thức gia trì hay truyền lực mà chúng ta đang tiễn 
hành hôm nay là của Văn Thù Sư Lợi, bởi vì Văn Thù Sư Lợi 
được xem như là hiện thân của tuệ trí giác ngộ của chư Phật. 
Bằng sự tham dự trong nghỉ lễ và tiếp nhận sự gia truyền lực, 
chúng ta có thê tăng trưởng khả năng để phát sinh tuệ giác 
nội quán vào trong tính không và duyên sinh. Chúng tôi sẽ 
bắt đầu nghi lễ truyền lực bằng việc hướng dẫn nghi thức 
trên việc phát sinh tâm giác ngộ. Điều này sẽ giúp chúng ta 
tăng trưởng, và xác nhận một lần nữa, chí nguyện của chúng 
ta đến sự hướng dẫn của Phật giáo về bất bạo động, không 
tốn hại và vị tha. 


Chúng tôi nghĩ, có thể hoàn toàn lợi lạc nếu chúng tôi trao 
truyền Ưu Bà Tắc giới, những giới điều của hành giả cư sĩ. Dĩ 
nhiên có nhiều giới điều khác nhau. Giới điều hoàn toàn liên hệ 
đến tránh từ việc sát sinh, trộm cắp, tuyên bồ dối trá về việc thực 
chứng tâm linh, việc dùng những chất say sưa và tà dâm. 


Hôm qua, chúng ta đã bàn luận về ba rèn luyện cao cấp 
(Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ). Sự rèn luyện cao độ trong 
đạo đức (GIỚI) một cách chính yêu được hướng đến việc 
hạn chế những sự thái quá của động cơ tiêu cực. Sự rèn luyện 
cao độ trong thiền quán (ĐỊNH) nhằm hướng đến cắt đứt 
những điều kiện nội tại cho những động cơ và vọng tưởng 
tiêu cực và v.v... Sự rèn luyện cao độ trong tuệ trí (TUỆ) là 
điều sẽ tiêu trừ những vọng tưởng ngay trong chính chúng. 


74 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Khi chúng ta nói về những sự rèn luyện cao độ về tuệ trí, 
hình thức chính yếu của điều này là tuệ trí thực chứng tính 
không, đặc điểm của tuệ trí cũng có thể bao gồm tuệ giác 
nội quán vào trong tính vô thường tự nhiên của thực tại hay 
quán chiếu vào trong đặc tính không bản chất của tự ngã (vô 
tự tính). Những sự rèn luyện tuệ trí cao độ là những điều cắt 
đứt vọng tưởng một cách trực tiếp. Đấy là thuốc giải thật sự 
(đối trị thực tiễn). 


Chúng ta có thể sử dụng tương tự như một hỏa tiễn. Đầu đạn 
thực sự giống như tuệ trí (TUỆ). Hỏa tiễn thật sự cũng như thiền 
tập (ĐỊNH), đấy là những gì thúc đây tuệ trí. Giàn phóng cần 
phải thật vững vàng, giông như phẩm hạnh, nguyên tắc đạo đức 
đúng đắn (GIỚI). Đạo đức là nền tảng, căn bản. 


Trong sự áp dụng thực tiễn chúng ta phải bắt đầu với đạo 
đức(GIỚI). Đây là bước đầu tiên. Trên căn bản của một nguyên 
tắc đạo đức đúng đắn, chúng ta có thể xây dựng nên thiền định 
(ĐỊNH), sự rèn luyện cao độ thứ hai. Mặc dù sự phát sinh thật 
sự và trau dồi tuệ trí (TUỆ) chính nó không phụ thuộc trên một 
tâm thức thiền định vững vàng, nhằm cho tuệ trí ấy được hoàn 
hảo và phát triển như một sự đối trị trực tiếp đến vọng tưởng, 
nhưng chúng ta cần nhân tố của một tâm thức thiền định vững 
vàng. Qua sự phối hợp của thiên tập và tuệ trí, chúng ta có thê 
đạt đến điều được gọi là “quán hay tuệ minh sát (vizsan4). 
Điều này cho phép hành giả hướng trực tiếp tất cả sự chú ý của 
họ qua năng lực thiền tập. 


Mặc dù chúng ta tiếp nhận quy y trong Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo, tất cả hình thành nên Tam bảo, đối tượng 
chính của sự quy y nên là Pháp bảo, giáo Pháp của sự chấm 
dứt (diệt tận). Vì sự kết thúc thật sự của Pháp bảo, việc đình 
chỉ tất cả những điều tiêu cực, bằng sự tiếp nhận quy y một 
cách chủ yếu trong Pháp bảo, chúng ta thừa nhận hay ước 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 75 


nguyện răng bằng việc tiếp nhận con đường của nguyên tắc 
đạo đức của cuộc sống, tối thiểu chúng ta đang dẫn mình trên 
con đường để tiêu trừ tất cả những tiêu cực và tịnh hóa thân 
thê, lời nói, và tâm thức của chúng ta. 

Những giới điều được trình bày là Năm giới, những điều 
mà chúng tôi đã nói phía trước. Quý vị nên xem đức Phật 
như vị Thầy thật sự, một vị Thầy vĩ đại. Trong quá khứ, Ngài 
cũng giống như chúng ta, một chúng sinh bình thường với 
tất cả những sự yếu kém của loài người. Nhưng qua một quá 
trình tiệm tiến của rèn luyện và tịnh hóa tâm thức, Ngài đã 
trở nên giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta nên đảnh lễ phủ phục 
trước Ngài với thệ nguyện tôn thờ Ngài như một lý tưởng 
mẫu mực và đi theo bước chân của Ngài. 


Không như hai ngày trước đây, mà trong ấy chúng ta đã 
tiến hành trong một loạt những bài giảng, hôm nay là một 
giáo huấn thật sự. Quý vị nên đảnh lễ đến người đang ban 
bố giới pháp đến quý vị. Sự trì tụng thật sự sẽ được trình bày 
trong căn bản thê thức Phạn ngữ: 

Buddham saranam gacchami (Con xin quy y Phật) 

Dharmam saranam gacchami (Con xin quy y Pháp) 

Sangham saranam gacchami (Con xin quy y Tăng)? 

Tại thời điểm này, quý vị nên phát nguyện nhiệt thành 
về bất cứ tuyên hứa nào đang được trình bày. Những ai hoàn 
toàn khiếp sợ, có thể tiếp nhận một giới duy nhất là tôi sẽ 
không giết ngƯỜI. Tối thiêu quý vị sẽ không phải vào tù! Khi 
tiếp nhận giới điều không giết hại, mặc dù chính yếu nó liên 


hệ đến sát nhân, nhưng quý vị cũng tránh không sát sinh hại 
vật. Điêu quan trọng cho những hành giả Phật giáo đê có cảm 


2. Trì tụng bằng tiếng Phạn ba lần ba câu quy y trên 


76 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


nhận bản năng này rằng bất cứ khi nào chúng ta thấy một 
chúng sinh khác chúng ta nên suy nghĩ răng tât cả chúng ta 
đều là những chúng sinh. 


Chúng ta nên thành tâm phát nguyện, “Giống như tắt cả 
những Đại đạo sư của quả khứ, những vị A la hẳn, những vị 
Bồ tát, vv... đã từng sống một cuộc đời với cung cách đạo 
đức kỷ luật (giới luậu, vì thế tôi sẽ quán chiếu những giới 
điều và không vi phạm cho đến khi tôi chết”. Chúng ta nên 
phát triên một cảm giác vững vàng khi phát thệ trong trái tim 
của chúng ta đến những giới điều mà chúng ta đã tiếp nhận. 
Điều quan trọng, từ hôm nay về sau, là chính niệm mà mỗi 
quý VỊ bây giờ là một cận sự Phật tử („asaka), một hành giả 
cư sĩ. Nếu một con muỗi đang châm chích quý vị, phản ứng 
lập tức của quý vị không nên là giết hại nó, mà quý vị nên 
nhớ lại rằng quý vị là những hành giả cư sĩ. 


Quan trọng là sự trau dồi chính niệm và tỉnh thức. Mặc 
dù trong đời sống bình thường hằng ngày chúng ta thật sử 
dụng một mức độ nội quán và chính niệm, nhưng một khi 
chúng ta đã tiếp nhận con đường Phật giáo rồi thì chúng ta 
áp dụng một cách thận trọng và ý thức về chính niệm và nội 
quán tự tâm. Qua cách này, một khi áp dụng những khả năng 
này trở nên phát triển hơn sau đó, chúng ta đạt đến một điểm 
mà chúng ta có thể ngay cả duy trì sự tập trung nhất tâm bất 
loạn trên một đối tượng chọn lựa. Thời khắc tâm thức bị xao 
lãng hay mất tập trung, chúng ta lập tức tỉnh thức về sự tán 
loạn đang xảy ra. Điều ấy không chỉ qua sự phát triển hai khả 
năng này, chính niệm và nội quán, mà chúng ta cũng đạt đến 
nhất tâm bất loạn. 


Một khi đã trau dồi khả năng nhất tâm, chúng ta sẽ đạt 
đên một điêm nơi mà khả năng tâm thức chúng ta và sự chú 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 77 


ý của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, chúng ta có thê hướng tắt 
cả sự tỉnh thức của chúng ta đến một đối tượng duy nhất. 
Chúng ta có khả năng để thâm nhập vào chiều sâu tính chất 
tự nhiên của đối tượng chọn lựa. Một khi chúng ta có loại 
nhất tâm này và khi điều này được áp dụng đến sự thấu hiểu 
về tính không, thế thì chúng ta có thê đạt đến điều được gỌI 
là sự phối hợp của tĩnh lặng bất biến (định) và tuệ giác nội 
quán (tuệ). 


Nói một cách thông thường, đạt đến nhất niệm tâm cũng 
như sự phối hợp của tịch tĩnh bắt biến (định) và tuệ giác nội 
quán (tuệ) không phải là đặc thù của con đường đạo Phật. 
Đấy là một kỷ năng và thực tập thông thường trong nhiều 
truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Thí dụ, trong những 
trường phái không Phật giáo, họ cũng có sự thảo luận một 
cách rộng rãi về những cấp độ của định an chỉ, những thể 
trạng của những kinh nghiệm về những cõi Vô Sắc Giới. 
Những gì phân biệt thiền tập Phật giáo là thiền quán trên tính 
không, nơi mà có một sự phối hợp của tịch tĩnh bất biến và 
tuệ giác nội quán. Đây là loại phối hợp cả nguyên nhân để đạt 
đến thê trạng giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, sự giác 
ngộ hoàn toàn của một vị Phật. 


Nhằm để tuệ trí ấy trở thành nguyên nhân cho việc đạt 
đến toàn giác, nó cần được làm cho đầy đủ và hỗ trợ bởi tâm 
giác ngộ, tâm đại bi hay tâm bồ đề (8odhicia), tâm thức 
giác ngộ. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn nghi thức cho việc 
phát sinh tâm giác ngộ. 

Trước mắt, quý vị hãy quán tưởng một vị Phật sống động 
bao quanh, những vị Đại Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi và Di 
Lặc, cũng như những đại đạo sư Ấn Độ như Long Thọ và 
Vô Trước. Vì truyền thừa của chúng tôi từ Phật giáo Tây 


78 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Tạng, chúng ta nên quán tưởng đại đạo sư Tây Tạng trong 
quá khứ và cũng như quý vị ở đây trong cộng đồng người 
Hoa, chúng ta nên quán tưởng những đại đạo sư trong truyền 
thống Trung Hoa. Tập trung trên chư Phật, Bồ tát và những 
đại đạo sư trau đồi niềm tin mạnh mẽ trong các ngài cùng quy 
ngưỡng những phẩm chất từ ái và bi mẫn của các ngài. Cũng 
phát triển niềm tin trong ý nghĩa khát vọng tìm cầu thể trạng 
giác ngộ đã đạt đến cho chính mình và tất cả chúng sinh. Phát 
sinh niềm tin trong ý nghĩa tin chắc chân lý của các ngài, tính 
bản nhiên giác ngộ của các ngài, rồi thì tập trung trên chính 
mình và những chúng sinh chung quang mình, trau đồi một 
cảm giác mạnh mẽ về từ ái và bi mẫn, ân cần đối với họ. Với 
những cảm giác mạnh mẽ này, cả trong niềm tin ở chư Phật, 
Bồ tát và những đạo sư cùng với từ ái và bi mẫn cho tất cả 
chúng sinh, chúng ta tiễn hành bảy điều thực tập. 


Bảy điều thực tập liên hệ đến việc tịnh hóa những bất 
thiện nghiệp và tích lũy công đức tạo nên những điều kiện 
nhân duyên đúng đắn. Tịnh hóa những nghiệp tiêu cực một 
cách căn bản có nghĩa là vượt thắng những chướng ngại. 


Bây giờ chúng ta trì tụng ba đoạn kệ dựa vào sự phát sinh 
tâm cho giác ngộ. Câu thứ nhất nói đến việc quy y Tam bảo. 
Ở đây sự khác biệt là chúng ta không chỉ quy y Phật, Pháp, 
Tăng, nhưng đúng hơn, cung cách mà chúng ta đang quy y 
là hoàn toàn khác. Chúng ta quy y ở đây là Pháp bảo, không 
phải “ở ngoài kia”, đúng hơn là giáo Pháp tiềm năng, là điều 
mà chúng ta có thể thân chứng bên trong chúng ta. Qua sự 
nhận thức về giáo Pháp ấy, bên trong chúng ta sau đấy, chúng 
ta trở thành Tăng bảo rồi thì sự toàn thiện tối thượng của 
Tăng bảo là Phật quả. Khi chúng ta quy y Phật, Pháp và 
Tăng, trong phạm vi ở đây, chúng ta đang quy y những thể 
trạng liên hệ tương lai của chúng ta về Phật, Pháp và Tăng. 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 79 


Đấy là một thê trạng lý tưởng mà chúng ta đang ngưỡng 
vọng đề đạt đến. 

Đoạn thứ hai nói đến việc phát sinh tâm giác ngộ. Bất cứ 
điều gì ở đây, trong hội chúng này, trong sự hiện diện của chư 
Phật và Bồ tát, bằng việc cầu xin sự chứng giám trên sự kiện 
trọng đại này, chúng ta sẽ phát sinh tâm niệm cho sự tỉnh 
thức toàn diện vì lợi ích của toàn chúng sinh. 

Đoạn thứ ba là hồi hướng, một sự cầu nguyện ngưỡng 
vọng, đấy là những dòng hâm mộ của tôi, cội nguôn to lớn 
nhất trong sự truyền cảm hứng cho tôi. Khi chúng ta lập lại 
ba đoạn này, hãy cảm nhận rằng bằng sự quy y Tam bảo, tôi 
bây giờ sẽ phát sinh trong tâm cho sự tỉnh thức toàn diện vì 
lợi ích của toàn thể chúng sinh. Nguyện cho tâm niệm giác 
ngộ phát khởi trong tôi. 

“Với nguyện ước giải thoát tất cả chúng sinh 

Con sẽ luôn luôn quy y 

Trong Phật, Pháp và Tăng, 

Cho đến khi con đạt được giác ngộ hoàn toàn. 

Được làm cho nhiệt tình hăng hái bởi tuệ trí và từ bị, 

Hôm nay trong sự hiện diện của chư Phật 

Con phát sinh tâm cho sự tĩnh thức hoàn toàn 

Vì lợi ích của tất cả chúng sinh. 


Cho đến khi nào không gian còn hiện hữu 
Cho đến lúc nào chúng sin còn hiện diện 
Nguyện cho con cũng hiện hữu 
Và xua tan những khổ đau của thế gian”. 
Nếu có thê, chúng ta nên làm một sự tuyên thệ vững chắc 
tăng “con sẽ không bao giờ từ bỏ tâm can trường dõng mãnh 


80 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


mà con đã phát nguyện hôm nay”. Vào buổi sáng, tôi trì tụng 
điều này như một vận dụng tác động rất quan trọng của nó, 
như một bộ phận trong sự thực hành hằng ngày của tôi, tôi 
cũng cảm thấy rằng điều này có một ảnh hưởng trong tư 
tưởng và tâm thức của tôi. 

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ giải thích về ý nghĩa lời 
cầu nguyện tuyệt diệu trong kinh tụng của Phật tử Trung 
Hoa. Câu đầu tiên là, “Nguyện cho con có thê tiêu trừ ba loại 
thuốc độc của tâm thức” (Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền 
não). Chúng ta đã từng thảo luận về ba loại độc được này của 
tâm thức trong những ngày qua. Điều này liên hệ đến si mê, 
thù hận và sự dính mặc cực đoan. Tất cả những điều này và 
sự dẫn xuất của chúng là kẻ thù thật sự mà đã tạo nên biết bao 
khổ sở khốn cùng cho chính chúng ta và kẻ khác. Chúng ta 
phát lời cầu nguyện quyết tâm thoát khỏi ba loại độc tố này. 


Câu thứ hai là, “Nguyện cho tuệ trí toàn thiện phát sinh 
trong con” ` (Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu). Điều này 
cho thấy. rằng chỉ đơn giản cầu nguyện để chúng ta có thể 
tiêu trừ tất cả những độc tố trong tâm thức là không đủ. Ngay 
cả nếu chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai hợp lực lại, các 
Ngài cũng không thê hóa giải tất cả những độc hại trong tâm 
thức chúng ta. Bằng sự phát sinh ánh sáng của tuệ trí sâu sắc vào 
trong tính tự nhiên căn bản của thực tại, chúng ta có thể xua tan 
bóng tối đã được tạo nên bởi những độc tố từ bên trong của tâm 
thức. Do vậy, trong dòng thứ hai, chúng ta cầu nguyện rằng xin 
cho tuệ trí toàn hảo phát sinh trong tâm thức chúng ta. 


Dòng thứ ba nói, “Nguyện cho Con có thể vượt thắng mọi 
chướng ngại” (Phổ nguyện tội chướng tắt tiêu trừ). Vấn đề ở đây 
là thực hiện một yêu cầu rằng xin cho tất cả những chướng ngại 
cản trở chúng ta đạt được ánh sáng của tuệ trí để chiến thắng, 
vì thế, quang minh của tuệ trí có thê soi chiếu trong tâm thức. 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 81 


Chúng ta có thê nói đây là ba dòng cầu nguyện phổ thông của 
Thịnh Văn, Duyên Giác và Bô Tát thừa. 


Dòng thứ tư đọc là, “Nguyện cho con có thê dẫn thân mãi 
mãi trong những hành vi của Bồ tát” (Thế thế thường hành 
Bồ tát đạo). Dòng thứ tư là một lời nguyện cầu đặc biệt, thái 
độ đặc trưng đến những hành giả của con đường Bồ tát. Điều 
này cũng nhân mạnh rằng những lời nguyện cầu trong ba 
dòng trước là không chỉ được động viên đơn giản bởi nguyện 
ước của riêng một người được giải thoát mà thôi, nhưng cũng 
là vì lợi ích của toàn thể chúng sinh. 

Cốt yêu của việc phát sinh tâm giác ngộ - tâm đại bi - tâm 
bồ đề, là cho tất cả chúng ta trau dồi tư tưởng, làm cho nó trở 
thành một bộ phận trong đời sống của chúng ta, điều quan trọng 
nhất là lòng nhiệt thành và để hướng dẫn một cung cách của 
đời sống, một cung cách không tiêu cực hay không tôn hại đến 
những người chung quanh chúng ta. Một khi chúng ta đã có 
phẩm chất căn bản nhiệt tâm này rồi, thì trên tất cả của điều này 
là chúng ta phải nên thông minh, thông tuệ, thiện xảo và thiện 
nghệ một cách tuyệt hảo nhất mà mình có thê. 


Điều tiếp theo là nghi thức Văn Thù Sư Lợi gia trì. Đây 
là giáo huấn Kim Cương thừa, một giáo thuyết của mật thừa 
tanra. Nhằm đề thực hành những giáo huấn /aa, chúng ta 
phải được truyền pháp quán đỉnh khai tâm vào trong sự thực 
hành. Trong hội chúng đạo tràng ở đây, nếu có những người 
chưa từng tiếp nhận một lễ truyền pháp hay khai tâm quán đỉnh 
trước đây, thế thì quý vị không nên quán tưởng vào trong bổn 
tôn Văn Thù Sư Lợi. Tốt hơn, quý vị nên quán tưởng Văn Thù 
Sư Lợi trên mão mũ, trên đỉnh đầu của quý vị. 


Điều gì là đặc trưng của sự tiếp cận Kim Cương thừa? 
Trước đây, chúng ta nói về điêu quan trọng thiệt yêu của 


82 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


việc trau đồi sự phối hợp của tịch tĩnh bất biến (chỉ) và tuệ 
giác nội quán (quán) tập trung trên tính không. Trong giáo 
huấn Kim Cương thừa có một chuỗi thực tập đặc trưng mà 
nó làm cho chúng ta có thể đạt đến sự hợp nhất này với với 
nhiều tác động hơn và nhanh hơn. Cũng thế, chúng ta nói 
về Hai Thân của đức Phật, Phật thân thực tại (Pháp thân — 
Dharmakaya) và Phật thân sắc tướng (Sắc thân - Rupakaya). 
Pháp thân được nói là để đại diện cho tự thụ dụng đầy đủ, 
và Sắc thân được nói là đề biểu hiện cho sự viên mãn lợi ích 
của người khác. Giống như thể trạng của Phật quả, sự kết 
hợp của hai biến hóa thân, có hai không gian chính yếu hay 
hai phương diện đến con đường, mà những phương diện đáp 
ứng cho sự đạt đến thê trạng quả chứng. Những điều này liên 
hệ đến những sự thực tập về tính không®), mà chúng liên hệ 
đến Pháp thân (Ðharmakaya) và những sự thực hành phương 
tiện thiện xảo, liên hệ đến Sắc thân (Ru»akaya). 


Căn bản của giáo huấn và sự thực hành Đại thừa là sự kết 
hợp của hai điều này, tuệ trí của tính không và phương thiện 
xảo của tâm giác ngộ (Bodh¿cifa). Trong những sự thực hành 
và giáo huấn kinh điền hiển giáo phổ thông, sự phối hợp của 
hai điều này, phương pháp và tuệ trí, thể hiện trong những 
dạng thức mà chúng ta củng cố và hỗ trợ hay bổ sung thứ 
kia. Thí dụ tâm giác ngộ (Bodhici/a) được sử dụng như một 
động lực mà sau đó sẽ tạo nên sự thúc đây cho sự phát sinh 
tuệ giác nội quán vào trong tính không. Sự thê chứng này, về 
tính không, được làm cho mạnh mẽ xa hơn và bổ sung bởi từ 
bi. Trong phạm vi kinh điễn, sự hợp nhất thường trong những 
dạng thức bổ sung hỗ tương. 


3. Tuệ trí toàn thiện hay trí tuệ ba la mật 
4. Năm ba la mật đầu tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn và thiền định 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 83 


Nếu có sự khả đĩ sáng tạo nên sự phối hợp phương tiện 
và tuệ trí một cách như thế, chúng trở nên hoàn toàn, không 
thê tách rời hay không thể phân biệt, thế thì một sự tiếp cận 
như thế đến con đường sẽ sâu sắc hơn và tác động hơn. Trong 
giáo huấn Kim Cương thừa là một con đường rất thậm thâm 
về sự hợp nhất những khía cạnh của tiến trình và tuệ trí của 
con đường. Chúng ta, trước tiên, thiền tập trên tính không và 
rồi thì sự thực chứng về tính không tự nó được hình dung hay 
biến thành một sự hóa thân vật lý, một hình sắc của bồn tôn. 
Chúng ta tái tập trung, chú tâm trở lại trên bồn tôn, và nhận 
ra tính không của điều ấy. Sự phối hợp thậm thâm nhất xảy 
ra ở trình độ 7øza Yoga Tối thượng. 


Nếu chúng ta có thê dấn thân trên con đường Kim Cương 
thừa, trên căn bản của một sự thông hiểu rõ rệt về con đường 
mật thừa tantra, rồi thì nó có thể là thậm thâm và hiệu quả 
chân thật. Một số đạo sư trong quá khứ đã nhắn mạnh nhiều 
sự nồi bật của giáo huấn Kim Cương thừa bằng biểu tượng 
của chày kim cương và chuông linh (/he var7a and bell). 
Những người Tây Tạng nói rằng nêu chúng ta sử dụng những 
pháp khí này với một sự tỉnh thức trọn vẹn về ý nghĩa và với 
một sự thông hiểu trọn vẹn về con đường Kim Cương thừa, 
thế thì khi chúng ta lắc linh nó sẽ có một biểu tượng và ý 
nghĩa thậm thâm. Nhưng hành động đơn thuần của việc sử 
dụng linh không có bất cứ tác động sâu xa gì. Chúng ta có 
thê thấy ngay cả những con bò cũng có đeo chuông hay linh 
quanh cổ nó và làm nên những âm thỉnh ôn ào. 


Lý do mà tôi chỉ ra điều này, đôi khi một cách bất hạnh, 
người ta đỗ xô đi vào thực hành Kim Cương thừa do bởi 
phương pháp mà trong ấy nó được tuyên dương như tốt nhất, 
cao nhất và nhanh chóng nhất, một cách vội vã hấp tấp trong 
việc tiếp nhận lễ quán đảnh mà không có sự nhận thức hoàn 


84 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


toàn về những gì liên hệ và những øì nỗi bật chân thật. Thực tế 
có một hiêm họa mà người lắc chuông linh như con bò làm điều 
ấy. Điều này rất thật, ngay cả đối với những người Phật tử Tây 
Tạng. Khi họ nghe có một lễ truyền pháp quán đảnh, mọi người 
đồ xô nhau đến với lòng nhiệt thành sâu đậm. Nhưng nếu người 
nào đây nghe có một chương trình thuyết giảng xảy ra về Phật 
giáo, thế rồi họ nói, “Ô, vâng, tốt...” Đôi khi tôi lợi dụng sự 
yêu kém này cho mục tiêu của tôi. Tôi tuyên bố rằng có một lễ 
truyền pháp quán đảnh Thời Luân (Kziachakra) và mọi người 
đồ xô tới. Tôi làm lễ Thời Luân (Kziachakra), cuỗi cùng và 
rất nhanh, nhưng tôi đã dùng nhiều thời gian hơn đề giải thích 
những yếu tố then chốt và một cái nhìn tổng quát về con đường 
Phật pháp. Bằng cách ấy, họ phải ngồi đấy và lắng nghe. Đây 
là phương tiện thiện xảo của tôi! Mặc dù tôi nghĩ là tôi thật là 
thông tuệ, nhưng một số học trò thậm chí thông minh hơn. Họ 
tính toán kỹ lưỡng và đến nơi đúng vào chỉ ngay ngày truyền 
pháp quán đảnh Thời Luân (Kalachakza). 


Quý vị phải tưởng tượng đạo sư trong hình tướng của 
bổn tôn Văn Thù Sư Lợi; màu cam cầm gươm bên tay phải, 
cầm một cành hoa sen với kinh điển trên đỉnh bên tay trái của 
Ngài. Đây là việc chúng ta phải quán tưởng đạo sư như thế 
nào. Trên mão của đạo sư Văn Thù Sư Lợi, quán tưởng một 
Văn Thù màu trắng, tại cô một Văn Thù màu đỏ và tại tim 
của Ngài là một Văn Thù màu xanh dương. Quán tưởng một 
vị trí có một mạn đà la hoàn chỉnh, chuẩn bị với một hình 
tướng tương tự của Văn Thù Sư Lợi. 


Trước nhất, quý vị hãy thỉnh cầu đến đạo sư người mà 
quý vị đã quán tưởng trong hình tướng của bổn tôn Văn Thủ 
Sư Lợi ban cho quý vị sự truyền trao năng lực và sự gia trì 
của Văn Thù Sư Lợi. Bây giờ, quý vị quán tưởng trước mặt 
quý vị tất cả chư Phật và Bồ tát với Văn Thù Sư Lợi ở trung 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 85 


tâm. Trong sự hiện diện của các ngài, quý vị quy y Tam bảo 
và tiệp nhận những thệ nguyện Bô tát, phát tâm thê dân thân 
trong những hành vi của Bồ tát. 


Trong những thành viên của chúng hội, những người đã 
từng tiếp nhận những sự trao truyền năng lực mật thừa tantra 
trong quá khứ, những người ấy có thể quán tưởng chính họ 
như Bồn tôn Văn Thù Sư Lợi được diễn tả ở phần trước. Nếu 
quý vị tham dự tu tập thuyết giảng Kim Cương thừa lần đầu 
tiên, thế thì nên quán tưởng Văn Thù Sư Lợi trên đỉnh đầu 
của quý vị. Tại thời điểm này mọi người phải cỗ gắng phản 
chiếu trên những gì một cách chính xác về đặc tính tự nhiên 
của tự ngã hay cái tôi. Chúng ta có những tư tưởng liên tục về 
“Tôi — ý thức”, “Tôi là điều này”, “Tôi là điều kia”. Chúng ta 
nên phản chiếu về những gì thật sự là cái tự ngã này. Trong 
tư tưởng thông thường, như đã thảo luận hôm qua, chúng ta 
thường có khuynh hướng cảm giác về điều gì ấy gọi là tự 
ngã hay cái tôi mà với điều ấy toàn bộ tập họp (uẩn) thân thể 
và tỉnh thần quy tụ. Chúng ta có những tư tưởng như “Thân 
thể tôi”, '“Tâm thức tôi” hay “Cảm giác tôi” và v.v... Có một 
cảm giác như có một cái ngã, một cái tôi, tôi (a se, a me 
ør an l,) mà nó tách biệt khỏi những tập họp uấn, thân thể, 
và tỉnh thần thường nghiệm. Tuy thế, cùng lúc nêu chúng ta 
muốn tìm kiếm cho cái ngã này, làm như là riêng biệt khỏi 
tâm thức và thân thê, khái niệm bắt đầu tan rã. 

Long Thọ đã tuyên bố trong Tràng Hoa Quý Báu (/he 
Rafnavali) rằng con người không phải là những yếu tố đất, 
nước, lửa cũng không phải là gió, tuy thế, không có con 
người bên ngoài những yêu tố này. Từ căn bản của một sự 
phối hợp, ngài cũng nói răng vì khái niệm con người hay tự 
ngã sinh khởi của tất cả những yếu tố này, con người hay tự 
ngã không tồn tại với một thực tại độc lập hay thực tại cô 


86 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


hữu. Long Thọ tiếp tục nói rằng giống như con người hay tự 
ngã không thể tìm thấy bên trong hay riêng biệt khỏi những 
yêu tố cầu thành, tương tự những yếu tố con người chính nó 
nêu được đưa ra một sự phân tích thì một lần nữa lại là một 
phức hợp, không thê tìm thấy sở hữu bất cứ thực chất bên 
trong hay thực tại độc lập nào cả. Sự phân tích này có thể mở 
rộng ra toàn thể thế giới của những hiện tượng. 


Trước đây, những người đã được truyền pháp quán đảnh 
Kim Cương thừa, bây giờ nên tưởng tượng rằng sự tỉnh thức 
thông hiểu tính không mà chúng ta vừa phát triển hòa tan vào 
tính không và hiện lên trong hình tướng chủng tự màu cam 
âm tiết DHIH. 


Chữ này rồi thì biến thành bổn tôn Văn Thù Sư Lợi, màu 
cam cầm gươm trong tay phải và cành hoa với kinh điển 
trong tay trái. Những ai tiếp nhận lễ quán đảnh lần đầu tiên 
sau khi đã phản chiếu trên tự nhiên của tính không phải quán 
tưởng trên đỉnh Văn Thù Sư Lợi của quý vỊ. 


Tại đỉnh Văn Thù Sư Lợi là một vị Bất Động Tôn (44- 
shobhya) màu xanh dương với một mặt và hai tay cầm chày 
kim cương. Đạo sư trong cùng hình tướng như Văn Thù Sư 
Lợi từ trong ánh sáng tim của Ngài phát ra và tiếp xúc trái 
tim của bốn tôn trong mạn đà la đã được quán tưởng ở trước 
mặt của quý vị. Từ trái tim của những bồn tôn trong mạn đà 
la tỏa ánh sáng trong tất cả mọi phương hướng và thu hút từ 
phía trong sự gia trì của tất cả chư Phật và Bồ tát trong mười 
phương. Những ánh sáng này trở lại trong hình tướng của 
Văn Thù Sư Lợi, hòa tan trong quý vị qua những lỗ chân 
lông trong thân thể quý vị. 


Tại trái tìm quý vị, quán tưởng chính quý vị như Văn Thù 
Sư Lợi, quán tưởng một bánh xe với bôn nan hoa, bánh xe 


NĂNG LỰC VĂN THÙ GIA TRÌ * 87 


tuệ trí. Tại trung tâm của bánh xe là âm tiết DHIH. Trên hai 
phía của DHIH trong trung tâm của bánh xe, bên phải là chữ 
AH và bên trái là chữ OM. Trên bốn nan hoa của bánh Xe, 
theo chiều kim đồng hồ, từ phía trước quán tưởng chữ RA, 
PA, TSA và NA. Bây giờ, quý vị phải quán tưởng sự sinh 
khởi từ trái tim của đạo sư bản sao cùng hình tượng bánh xe 
tuệ trí với tất cả các chữ trên, hòa tan vào trong trái tim của 
quý vị. Qua cách quán tưởng này tiếp nhận sự gia trì của mật 
ngôn mantra và lời tuyên thuyết của Văn Thù. Lập lại sau tôi, 
mật ngôn OM AH RA PA TSA NA DHIH. 


Bên trong cô họng của quý vị, theo chiều ngang của âm 
tiết DHIH với đầu của nó hướng về lưng quý vị. Khi tất cả 
chúng ta trì nệm DHIH DHIH DHIH ... 108 lần trong một 
hơi thở, quý vị phải tưởng tượng nhiều chữ nhỏ DHIH, nhỏ 
giọt từ chữ DHIH trong cô họng quý vị và hấp thu bởi DHIH 
ở trái tim quý vị. Qua cách tưởng tượng này, nó làm nhạy bén 
tâm thức quý vị và tăng trưởng năng lực trí nhớ của quý vị. 


Trong căn bản hằng ngày, quý vị phải thệ nguyện tiến 
hành sự trì tụng mật ngôn Văn Thù, nếu có thể là một chuỗi 
trường (108 hạt). Nếu quý vị không thể trì niệm cả một 
chuỗi, thế thì trì tụng bảy hay hai mươi mốt trong căn bản 
hằng ngày cũng được. LỄ gia trì Văn Thù Sư Lợi đã xong. 
Tôi tiếp nhận sự truyền năng lực gia trì này từ giáo thọ của 
tôi là Tarthag Rinpoche và rôi sau này từ Trijang Rinpocbhe. 


LOẶO 





Chương 5 


ĐỐI THOẠI VỚI 
ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM 


ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM * 91 


ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM: Lục tổ Huệ Năng có lẽ là 
một vị Thiền sư nỗi tiếng nhất. Sự giác ngộ đầu tiên của ngài 
xảy ra khi ngài nghe một bài kệ trong Kinh Kim Cương, 
“Đừng đề tâm hiện hữu ở bất cứ nơi đâu” (Ưng vô sở trụ nhi 
sinh kỳ tâm). Kinh Kim Cương chính yêu dạy chúng ta phát 
sinh tâm giác ngộ này (bodhimind), tâm vị tha giác ngộ này 
và giảng giải về tính không bản nhiên. 

Kinh Lăng Già cũng có một tác động to lớn đến Thiền 
tông. Kinh này nhấn mạnh giáo thuyết về Như Lai tạng hay 
Chân Như, cũng được biết như là Phật tính. Nó khuyến khích 
chúng ta có một niềm tin vững chắc răng tất cả chúng sinh 
đều có Như Lai tạng, hay Phật tính. Nói cách khác, nó tuyên 
bố rằng tất cả chúng sinh có thê trở thành những vị Phật. 


Nhằm để nhận ra chân ngã bản nhiên và đạt được giác 
ngộ, Lục tổ Huệ Năng dạy chúng ta phải thoát khỏi tư duy 
nhị nguyên, phán đoán điều tốt hay xấu. Vào tại ngay thời 
điểm ấy, chúng ta có thê nhìn vào mặt mũi xưa nay (bản lai 
diện mục) như được nói đến và nhận ra chúng ta là ai. 


Một sự tiếp cận tương tự có thê được tìm thấy trong đối 
thoại giữa Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma và đệ tử của ngài là Nhị tổ 
Huệ Khả. Câu chuyện là một ngày nọ, Huệ Khả muốn Bồ Đề 
Đạt Ma an tâm lăng xăng của ông (Xin thầy an tâm cho con). 
Ông đây những bực mình phật ý. Bồ Đề Đạt Ma không cho 
ông ta một phương pháp đặc thù nào, mà thay vì thế hỏi lại, 
“Tâm bực bội của con ở đâu? Hãy tìm nó và đưa cho thầy để 
thầy an tâm cho con.” 


Trong Thiền tông không có một phương pháp đặc thù nào đề 
giác ngộ. Thiền tông chỉ động viên chúng ta khảo sát một cách 
trọn vẹn tâm thức phiền não. Sự thực tập trong truyền thống sơ 
khai Ấn Độ, thực tế là rất khó khăn, mà chúng ta phải tiên hành 


92 °TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


với những phương pháp như quán chiếu Năm Điểm Điều Tâm 
(Ngũ Đình Tâm Quán), quán niệm hơi thở (An Ban Thủ Ý - 
anapannasari), Bỗn Nền Tảng của Chính Niệm (Tứ niệm xứ), 

v... Nói cách khác, Thiền tông dạy chúng ta đừng phân tích 
hay tiến hành sự khảo sát tri thức. Trái lại Thiền tông dạy cách 
loại bỏ tâm lừa đối qua sự tìm kiếm tâm vọng tưởng. 


Khi thân chứng sự vắng bóng của tâm thức, chúng ta nhận 
ra tính bản nhiên của tính không một cách tự nhiên. Xa hơn 
thế, đề tiến hành một cách thật sự trong sự thực tập Thiền 
tông, chúng ta phải phát sinh tâm vị tha giác ngộ và tiếp nhận 
Bồ tát giới mà cũng được biết là Tam Tụ Tịnh Giới”. Nếu 
một cá nhân đã trải nghiệm thể trạng hoàn hảo của giác ngộ, 
sau đó những hình thức và những khuôn sáo sẽ không còn 
ràng buộc thái độ hay hành vi của họ. 


Sự đạt đến tam muội (Samadii) trong Thiền tông thật sự 
là một thê trạng mà đấy là ở trong sự phù hợp toàn hảo với 
tuệ trí của tính không. Thiền không nhấn mạnh đến những 
tầng bậc dần dần của tam muội hay nhất tâm. Đúng hơn, nó 
đặt trọng tâm vô cùng trên sự bộc phát về tuệ trí của tính 
không bản nhiên. Nếu một người đã phát sinh tuệ trí lớn, thế 
thì điều này cũng là sự đạt đến đại định wahaSamadhi). Nói 
cách khác, Thiền tông đặt sự nhắn mạnh trên cả sự đạt đến 
thiền định và tuệ trí (tam muội và bát nhã). 


Đề bắt đầu sự thực tập, chúng ta phải có một niềm tin chân 
thành vào trong điều mà đức Phật đã nói rằng tất cả chúng 
sinh đồng có Phật tính, khả năng đề đạt đến Phật quả. Vì thé, 
Tào Động tông hay một Thiền phái đã dạy một phương pháp 
gọi là chỉ ngồi nơi mà chúng ta trước nhất trải nghiệm tư thế 


1. 1-Nhiếp luật nghi giới, 2-Nhiếp thiện pháp giới, 3-Nhiêu ích hữu 
tình giới 


ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM * 93 


thiền tọa của thân thể chúng ta và trở nên tỉnh thức với sự vận 
hành của tâm thức. Một khi tâm thức trong sáng một cách 
đầy đủ, chúng ta lìa khỏi sự bám víu đến tứ đại, năm uấn, 
tâm, ý và tất cả những nhân tổ tinh thần. Tại ngay thời khắc 
ấy, chúng ta đối diện câu hỏi, “Tôi là ai?”. 

Có một sự tiếp cận đễ dàng hơn đấy là khi chúng ta đối 
diện với những hoàn cảnh, những sự vật, và những sự kiện 
ngoại tại với kinh nghiệm của những tư tưởng nội tại về điều 
này và điều kia, không nhận thức, danh tự hay dính mắc đến 
những hiện tượng này. Trong cách này, chúng ta sẽ theo đúng 
sự giác ngộ bản nhiên. Nếu chúng ta phù hợp tuệ trí của tính 
không tại thời điểm ấy, đây là giác ngộ. Tuy nhiên, thê trạng 
này không nên được hiểu như không tỉnh hay trì trệ giống 
như ai đấy đánh mạnh vào đầu chúng ta. 

Trong Thiền tông, đôi khi vị thầy sẽ đánh đệ tử với một cây 
gậy hay đột nhiên hét vào người đệ tử ấy. Điều này sẽ chấm dứt 
những suy tư phiền não và vọng tưởng sinh khởi. Do thế, một 
SÔ người 1 muội có thê nghĩ rằng, “Ô £hật dễ dàng để đạt đến 
giác ngổ”. Bạn có thê tìm một ai đó đánh vào đầu bạn và điều 
này sẽ làm cho bạn thoát khỏi những khái niệm và tư tưởng của 
vọng thức. Có phải sự không sinh khởi phiền não và tư tưởng là 
thể trạng của giác ngộ không? Tôi không tin tưởng điều ấy. Nó 
chỉ là một cú sôc. Tại sao? Bởi vì nó không phù hợp với tính bản 
nhiên hay tuệ giác nội quán tính không. 

Phương pháp khán thoại đầu, vẫn để khám phá những câu 
hỏi của Lâm Tế tông như, “4i đưng có những phiên não như 
vậy?”, “Ai đang dính mắc?”, “Ai đang có những thói quen 
tiêu cực này?”, “Nó là ai?”, ®Ai?” Tiếp tục tự hỏi chính mình 
cho đến khi đạt đến một điểm tự do khỏi những tư tưởng tản 
mạn sinh khởi. Khi chúng ta đạt đến thể trạng này có lẻ một 
cái thối của vị thầy có thê hoàn toàn hữu dụng. 


94 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


Trong những năm gần đây tôi đã dẫn thân vào một phong 
trào xã hội mà tôi gọi là “Xây dựng Tịnh Độ trên Trái Đắt'. 
Chúng ta hoàn toàn có thể làm điều này bằng việc tịnh hóa tâm 
thức chúng ta. Khi tâm thức chúng ta tỉnh khiết thì những hành 
vi và thái độ chúng ta sẽ thanh tịnh. Khi hành vi thanh tịnh, 
chúng ta sẽ có một sự ảnh hưởng thanh tịnh đến những người 
chung quanh chúng ta. Khi điều này xảy ra, một cõi tịnh độ sẽ 
xuất hiện trong thế giới của chúng ta. Đề tiếp cận sự tinh khiết, 
chúng ta phải trải nghiệm tuệ giác của tính không. 

Nếu chúng ta không thê làm điều này, chúng ta phải tỉnh 
thức với những phiền não của chúng ta và tối thiêu không để 
chúng phát sinh thành hành động, và điều sẽ làm nên nhiều 
tốn hại hơn. Khi nhận ra những phiền não của mình, chúng 
ta có thê thuần hóa, rồi cuối cùng đoạn dứt chúng. Đề thấu 
biết hay nhận ra phiền não là phù hợp với tâm thanh tịnh. 
Chúng ta có thể thấy điều khó khăn này lúc đầu, nhưng đừng 
chán nản hay cảm thấy hối hận. Một khi nhận ra phiền não, 
chúng ta hóa giải chúng ngay lập tức. Chúng ta có thê sử 
dụng phương pháp khán thoại đầu hay tỉnh thức qua phương 
pháp quán niệm hơi thở để đưa tâm thức phiền não đến một 
thể trạng tĩnh lặng lắng đọng, nơi mà sự phật ý sẽ không sinh 
khởi một cách dễ dàng. Tại thời điểm này, chúng ta sẽ hợp 
nhất với thanh tịnh. 


Một vị Thiền sư thời xưa đã nói, “7 rong một niệm tâm 
thức chúng ta thanh tịnh thế thì đấy là một khoảnh khắc của 
Phật quả. Khi tr tưởng ngay sau đấy của chúng ta phù hợp 
với sự thanh tịnh thời khắc ấy là Phật quảt”. Kinh Diệu 


2. Thiên Thai Tông có dạy Lục Tức Phật: 
1) Lý tức Phật - lý ai cũng có Phật Tánh, tức là Phật rôi. 
2) Danh tự tức Phật - học kinh Phật hiêu nghĩa lý tức là Phật trên 


ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM * 95 


Pháp Liên Hoa nói rằng, “Nếu một người đi vào tháp miễu có 
thể xưng Nam Mô Phật, hay Kính Lễ Đức Phật, thì người ấy đã 
thành Phật đạo”. (Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miễu 
trung, Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo). 


Đức Phật được nói rằng có ba thân: Thân thực tại, Thân 
chuyển hóa và Thân diệu lạc (hóa thân, báo thân, và pháp 
thân). Chúng ta có thể nhìn vào thân thể chính chúng ta với 
niềm tin chắc rằng đấy là hóa thân của đức Phật. Quý vị 
không thấy rằng mỗi người trên thế giới là một vị Phật hay 
sao? Không phải thế giới này là một cõi Phật hay sao? 


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Dĩ nhiên, ngay cả Đại sư Tông 
Khách Ba cũng chấp nhận khái niệm về sự giải thoát tức thời, 
nhưng ngài biểu lộ một điểm rằng điều đường như hốt nhiên 
đại ngộ ấy thật sự là một sự tích tập của nhiều nhân tố hình 
thành nên sự kiện. Có thể là một sự thúc đây dẫn đến một sự 
giải thoát xảy ra ngay lập tức. 


Thí dụ, ngài đưa ra một thí dụ từ một bộ kinh, trong ấy 
một vị vua miền Trung Ấn Độ đã nhận một phẩm vật vô 
cùng quý giá từ một vị vua ở một vùng đất xa xôi. VỊ vua ấy 
không biết loại quà nào tốt nhất để trao lại, khi tặng phẩm 
ông nhận vô cùng giá trị, vì thể ông đến gặp đức Phật để nhờ 
Ngài chỉ bảo. Đức Phật khuyến nghị vị vua nên gởi một họa 
phẩm Bánh Xe Sự Sống miêu tả về Thập Nhị Nhân Duyên, 


danh nghĩa. 

3) Quán hạnh tức Phật - học hiểu rồi thực hành đúng theo lời dạy 
của Phật thì đang làm Phật. 

4) Tương tợ tức Phật - vào hàng Thập Tín. 

5) Phần chứng tức Phật - vào hàng từ Sơ Trụ cho đến Thập Địa và 
Đăng Giác. 

6) Cứu cánh tức Phật - Diệu giác, viên thành Vô Thượng Bồ Đề, 
rốt ráo như chư Phật. 


96 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


với một thi kệ diễn giải ở cuối bức họa. Tặng phẩm được 
gửi đi với một thông điệp là phẩm vật phải được tiếp nhận 
với niềm hoan hỷ và phô trương lớn. Vị vua kia rất tò mò, 
khi ông nhận được thông điệp và chuẩn bị để tiếp nhận tặng 
phẩm với lễ hội và tổ chức tưng bừng. Sau cùng, khi ông ta 
mở món quà ra, ông ngạc nhiên thấy một bức họa nhỏ. Khi 
ông nghiên cứu bức họa và đọc lời diễn tả về Thập Nhị Nhân 
Duyên, miêu tả trong Bánh Xe, của Sự Sống, nó làm cho ông 
phát sinh sự thê chứng chân lý. Kinh nghiệm này diễn ra một 
cách bất ngờ, đồng thời như một kết quả của nhận thức biêu 
đồ bức họa với lời diễn giải của nó. 

Đối với quan điểm của Tông Khách Ba, mặc dù sự kiện 
thực sự có thể bất ngờ, nhưng nó là một tích lũy của nhiều 
nhân tố hợp lại với nhau. Điều làm nên sự hốt nhiên ấy là 
điều gì đấy sinh khởi một cách bất ngờ. 

Trong giáo huấn Đại Toàn Thiện (Dzogchen), đặc biệt 
sự tiếp cận đến thiền tập, đã dạy trong con đường Đại Toàn 
Thiện, mặc dù tôi không thể nói họ dùng một cây gậy như 
những thiền sư Trung Hoa diễn tả ở đây, nhưng có một sự 
tiếp cận gần gũi. Hành giả hét âm tiết PHAT, và nó được nói 
rằng khi âm tiết được phát ra với một nỗ lực to lớn, tại thời 
điểm ấy toàn bộ dây chuyền tiến trình tư tưởng tức thời bị 
cắt đứt. Nó cho phát sinh một kinh nghiệm hốt nhiên đồng 
thời mà được diễn tả như một cảm giác kỳ diệu. Nó là một 
hình thức của không nhận thức (vô thức), một thể trạng văng 
bóng của tư tưởng. 


Sử dụng thuật ngữ Đại Toàn Thiện khi người ta nói về 
tính bản nhiên tịnh quang của tâm thức, người ta đang thật 
sự nói về một phẩm chất căn bản của tâm thức mà nó liên 
tục nếu tâm thức duy trì sự tương tục của nó, tịnh quang này 


ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM * 97 


cũng sẽ duy trì sự liên tục của nó. Nếu có nước, tính bản 
nhiên trong sáng của nước vẫn hiện hữu. Đôi khi nước bị 
vẫn đục bởi bùn, và tại những lúc ấy, chúng ta không thấy sự 
trong sáng của tính bản nhiên của nước. Nhằm đề nhận thức 
tính trong sáng tự nhiên của nước, chúng ta cần để nó tĩnh 
lặng. Tương tự như thế, cho dù ở trong một tư tưởng đạo đức 
hay không đạo đức, chúng ta vẫn ở trong thể trạng của tâm 
thức mà nó được thâm nhập tỏa khắp bởi tính bản nhiên tịnh 
quang. Từ quan điểm của sự thực tập nhằm cô gắng để trải 
nghiệm tịnh quang, cả những tư tưởng đạo đức và không đạo 
đức, là những trở ngại. Nhắn mạnh được đặt trong sự cô gắng 
đề tĩnh lặng tâm thức, chúng ta bằng việc chấm dứt tiến trình 
tư tưởng cả đạo đức và không đạo đức, vì thế chúng ta mới 
có thể trải nghiệm tịnh quang. 


Có một bài kệ được cho là do Sakya Pandita, mặc dù 
một số vị đạo sư Sakya tranh cãi về bản quyền của nó, trong 
ấy tuyên bố rằng giữa những khoảng cách những tiến trình 
tư tưởng kinh nghiệm của tịnh quang xảy ra một cách đồng 
thời. Nó khuyến nghị rằng một khi hành giả la lớn PHAT và 
sau đó những kinh nghiệm cảm giác đồng thời đột khởi diệu 
kỳ và thê trạng vô thức đấy là khi hành giả trải nghiệm tịnh 
quang. Điều này là nhất thời. 


Như nói rằng đối với những ai đã có những tình trạng nghiệp 
quả chín muỗi là người có sự tích tập công đức lớn lao và nhiều 
điều kiện kết hợp, được nói là tại thời điểm này người như thế 
cũng có thể trải nghiệm tính không. Đề sử dụng thuật ngữ Đại 
Toàn Thiện (Dzogchen), như được nói rằng khi hành giả trải 
nghiệm cảm giác kỳ diệu như một kết quả hét lớn PHAT đồng 
thời cắt đứt dây chuyền những tiến trình tư tưởng, đi cùng với 
những nhân tố khác như tiếp nhận sự gia trì và thúc đây từ đạo 
sư của người ấy, thê thì có thê nói rằng hành giả có thể hoàn 


98 *TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


thiện kinh nghiệm ấy vào trong điều được biết như kinh nghiệm 
của sự tỉnh thức chân lý nguyên sơ. Khi hành giả trải nghiệm 
tịnh quang này, cảm giác kỳ diệu này trong một thê trạng vô 
thức, theo quan điểm của Đại Toàn Thiện, chúng ta có thê nói 
rằng hành giả kinh nghiệm toàn bộ thế giới như đồng hóa vào 
trong tự nhiên của tính không. 


ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM: Phải mắt bao lâu để một 
người có thê duy trì thể trạng tịnh quang và thân chứng tính 
bản nhiên của tính không? Sự thê chứng này có bị phai nhạt 
dần dần hay không? Có phải những người như vậy vẫn còn 
có phiền não? Sự thể chứng này tác động thế nào đến giấc 
ngủ của người ấy? 

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Sử dụng thuật ngữ Đại Toàn 
Thiện nói về tự nhiên tịnh quang của tâm, người ta thật sự 
đang nói về một phẩm chất cốt lõi của tâm thức mà nó tiếp 
tục, nếu tâm thức giữ sự tương tục của nó, tịnh quang này 
cũng sẽ duy trì sự tiếp tục của nó cho đến khi vẫn có nước 
sự trong sáng tự nhiên của nước sẽ tồn tại. Đôi khi nước bị 
bùn vẫn đục và ở những thời điểm như thế, người ta không 
thấy sự trong sáng tự nhiên căn bản của nước. Nhằm để 
nhận thức tính tự nhiên trong sáng của nước, hành giả cần 
để nó bình lặng. Tương tự, cho dù ở trong một tư tưởng 
đạo đức hay một tư tưởng không đạo đức, chúng ta vẫn 
ở trong một thê trạng tâm thức mà nó được tỏa khắp bởi 
tính tự nhiên của tịnh quang. Theo quan điểm của sự thực 
tập nhằm cô gắng đề trải nghiệm tịnh quang, thì cả những 
tư tưởng đạo đức hay không đạo đức đều là chướng ngại. 
Sự nhấn mạnh được đặt trên việc có găng bình lặng tâm 
thức chúng ta bằng việc dừng lại tiến trình tư tưởng cả đạo 
đức và không đạo đức và như thế hành giả mới có thể trãi 
nghiệm tịnh quang. 


ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM * 99 


Ở đây, trong giáo huấn này, có một sự rất tương tự hay 
song song với giáo huấn hốt nhiên, giáo huấn đột nhiên của 
Thiền tông Phật giáo. Một khi hành giả có thê có những kinh 
nghiệm như thế về tịnh quang, dĩ nhiên nó sẽ có một tác động 
ngay tức thời trên sự minh bạch những vọng tưởng, mộng 
huyễn của hành giả. Tuy nhiên, tính nguyên sơ, bất động và 
hòa tan của sự tiếp cận Đại Toàn Thiện như thế về giáo huấn 
đột nhiên, đòi hỏi những sự thực tập sơ bộ mà trong thuật 
ngữ Đại Toàn Thiện gọi là sự tìm kiếm bộ mặt thật của tâm 
thức bằng những phương tiện phân tích. Ở đây, sự phân tích 
sẽ đòi hỏi hoàn toàn tương tự đến sự tiếp cận “song đề”® của 
Trung Quán, tứ cú) luận lý của Trung Quán phân tích. 


Tổ Huệ Năng sống vào thế kỷ nào? 
ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM: Thê kỷ thứ tám. 


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Lý do tôi hỏi điều này vì 
có một sự liên hệ nào đấy đến sự phát triển của Phật giáo 
Tây Tạng. Chúng ta biết rằng Đạo sư Tông Khách Ba là 
một người bình luận nhiệt thành về giáo huấn đột nhiên của 
truyền thống Thiền tông ở Tây Tạng. Tuy nhiên, vào thế kỷ 
thứ tám hay trong triều đại của vua Trisong Deutsen tại Chùa 
Samye, nếu chúng ta nhìn vào bản đồ của chùa có những khu 
vực dành cho những bộ phận khác nhau của Giáo phái. Có 
một khu vực dành cho những hành giả Kim Cương thừa, một 
khu vực cung hiến cho những lotsawa hay những dịch giả® 
và có một khu vực gọi là khu vực Thiền na (Djyana), vị trí 


3. Chỉ quán song tu. 

4. Tứ cú: I- Có, 2- Không, 3- Cả có và không, 4- Chẳng phải có, 
chăng phải không. 

5. Hay đại diễn giả một danh từ tôn xưng những vị với sự chứng đắc 
như đại diễn giả Marpa. 


100 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


dành cho thiền quán. Đây là nơi thường trú của những đạo 
sư Trung Hoa. Chúng ta đang nói về thế kỷ thứ tám khi mà 
Chùa Samye được xây dựng, và đây là thời gian mà những 
đạo sư Ấn Độ như Tịch Hộ (Søraraksi:a / 680-740) và Liên 
Hoa Giới (Kamalasila) hành hóa ở Tây Tạng. 


Trong thời đại của Liên Hoa Giới, cảm nhận cá nhân của 
tôi có khuynh hướng rằng có một khu vực riêng biệt trong 
Chùa Samye dành riêng, như nơi thường trú của những đạo 
sư Trung Hoa đại diện cho Thiên tông, Liên Hoa Giới phải 
chào đón và thừa nhận truyền thống Thiền tông như một bộ 
phận phát triển quan trọng trong Phật giáo. Tuy nhiên, dường 
như trong thời đại của Liên Hoa Giới, người nào là một đệ 
tử của Liên Hoa Giới, dường như có những người môn đệ 
nào đấy của Thiền tông ở Tây Tạng, có lẻ những người ấy 
đề xướng một mô thức lý thuyết hơi khác hơn. Một sự nhấn 
mạnh vô cùng đặt trên sự thu tóm tất cả mọi hình thức của 
tư tưởng, không chỉ trong phạm vi của một sự thực tập, mà 
ngay cả trong. những dạng thức phổ thông hầu hết như một 
quan điểm triết lý, nơi mà tất cả mọi hình thức của tư tưởng 
bị chối bỏ một cách hoàn toàn. Đây là mô thức mà Liên Hoa 
Giới công kích. Dường như có hai sự diễn giải khác nhau về 
Thiên tông, khi Thiền đến Tây Tạng. 


Thiền sư liên hệ đến một hình thức kinh nghiệm về tính 
không, chỗ mà người ta duy trì trong kinh nghiệm một cách 
không bị quấy nhiễu. Kinh nghiệm hay sự thê chứng như thế 
có thê chỉ xảy ra tại một tầng bậc cao hơn của sự phát triển, 
bởi vì điều này liên hệ sự đạt đến một sự chủ động trên cả 
những kinh nghiệm đối trọng của thiền và những kết quả 
thân chứng. Trong nhiều tầng bậc, trước khi hành giả trở 
thành giác ngộ hoàn toàn, đối trọng thiền (chỉ quán bất nhị 
trên tính không — Tuệ Uyền) và kết quả thân chứng là thứ 


ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM * 101 


lớp, chúng luân phiên một cách thứ lớp. Chỉ thể trạng của 
giác ngộ hoàn toàn mà những kinh nghiệm của đối trọng 
thiền và nhất tâm bắt loạn, trong thể trạng ấy và kết quả của 
sự thân chứng trở nên bộc phát (hốt nhiên đại ngộ). 


Từ quan điểm này, bất cứ ai có thể duy trì trong kinh 
nghiệm hay thân chứng trực tiếp về tính không một cách bất 
động (không bị nhiễu loạn) trong đối trọng thiền mà không 
bao giờ sinh khởi từ đấy, chỉ có thể xảy ra khi hành giả giác 
ngộ hoàn toàn. 

ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM: Một thê trạng giác ngộ triệt 
đề không chấm dứt phiền não, đúng hơn đây là một tình trạng 
nơi mà nghi ngờ trong quan kiến về giáo Pháp. được chấm 
dứt mãi mãi. Người giác ngộ hoàn toàn có thê vẫn còn phiền 
não, nhưng họ sẽ không để biểu hiện bằng thân thê hay lời 
nói. Họ không thoát khỏi tất cả phiền não, nhưng họ rõ biết 
con đường thực tập mà họ phải đi theo. 


Thiền tông (Tổ sư thiền Trung Hoa) không nhắn mạnh 
sự thực tập tuần tự thứ lớp của thiền na (dhyana — thiền Ấn 
Đội). về những sự thực tập này, chính tôi đã nghiên cứu và 
trải nghiệm, nhưng kinh nghiệm cá nhân đề thấy tự tính bản 
nhiên là quan trọng hơn. Đây là một tên khác cho giác ngộ. 
Giống như nếm nước lần đầu tiên là điều gì đấy mà chúng 
ta phải kinh nghiệm cho chính mình. Kinh nghiệm về tính 
không bản nhiên cũng giống như thế. Chúng ta phải trải 
nghiệm nó một cách cá nhân hay chúng ta không bao giờ 
biết nó. Chúng ta có thể nghe về nó, nhưng đấy là tất cả mà 
chúng ta sẽ phải thực nghiệm. 

Giác ngộ triệt để tuy thế khác với cái thấy tự tính bản 
nhiên, vì trong cái thấy tự tính bản nhiên chúng ta có thê trở 
lại tình trạng phàm tình của tâm thức và không hoàn toàn 


102 * TINH THÂN TUỆ GIÁC VĂN THÙ 


thân chứng việc phiền não hành hoạt và biểu hiện như thế 
nào. Một người giác ngộ hoàn toàn là tỉnh thức với những 
hoạt động của phiền não trong mọi lúc. Tâm thức của họ cực 
kỳ trong sáng. 


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Điều dường như đúng là 
như tuyên bố của kinh điển từ quan điểm của những hành 
giả, những người đã kinh nghiệm trực tiếp tính không, kinh 
nghiệm của họ khác với những ai chưa trải nghiệm và sự 
hiểu biết của những ai chỉ trên mức độ hiệu biết thông minh 
hay của nhận thức. Tính không vẫn tiếp tục là vượt ngoài 
chữ nghĩa, vượt ngoài ngôn ngữ, không thê nói và không thể 
diễn đạt. Quý vị không thê diễn tả đơn giản nó như được kinh 
nghiệm một cách trực tiếp bởi một thiền 1a. 


Tôi muốn nhắc đến đề xướng mới của Pháp sư Thánh 
Nghiêm, mà điều ấy liên hệ đến việc xây dựng một xã hội và 
môi trường trong sạch trên căn bản tịnh hóa tâm thức của con 
người. Tôi thấy điều này rất đáng khích lệ, nhưng nó cũng 
làm kiên định sự tiếp cận của chính tôi. Hơn thế nữa, như sự 
giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi và khổ đau được lưu tâm 
trong một ý nghĩa nào đây, là một nhiệm vụ riêng tư, nhiệm 
vụ của cá nhân. Có lẽ Ở trình độ của cộng đồng và xã hội điều 
8Ì quan trọng hơn là cố găng và tạo dựng một xã hội niết bàn, 
để tạo nên một xã hội, nơi mà sẽ giảm thiểu những cảm xúc 
tiêu cực mạnh mẽ như thủ hận, giận dữ và ganh ty. Ở đây có 
một sự gặp gỡ thật sự của những tâm thức. Những gì kỳ diệu 
thật sự là một thời điểm nào đây trong tương lai để có một 
loại đối thoại và thảo luận như thế này một cách đặc biệt liên 
hệ về tính không tại đỉnh Ngũ Nhạc ở Trung Hoa (/he Five 
Peaks Mountain in China). 


LOẶO 


